PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


PHÁP XA 
(DHAMMA VYANA) 


Biên soạn 
Đại đức Bửu Chơn. 


DI. 1956 - PI.2500 


PHÁP XA (DAMMMA VÄNA) #4 
MỤC LỤC 

FT ... .. .  g ..-.-..-2AC.. ÍŸA....AẼ.. sa... 3 
0 0 a2 con ca ca 4 
y0: 1/77 08888 8Ẻ8Ẻ8nh........... 9 
Jx 00 N7 NNNN Na... 13 
3. Phần hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi (hiri — offappa)................ --.--.--------: 15 
4. Phần tâm như dây cương (/1041oyOff41J))..............----5:©-+ 525555: 19 
5. Phần ghi nhớ (sưfi ãrakkha sarathi).................-5-55c 5555 cc+cseccsrsecee 23 
6. Giới như đồ trang sức cái xe (rafho silalankãr0)..........................- --‹ 27 
7. Định như cây cốt xe (/hãnakkho)........................ 5c ccccccccrereersererrs 29 
8. Tinh tắn ví như bánh xe (cakkavirjyo)......................-------+©c+©cscss 5s: 35 
9. Xả tâm như khúc cây chêm cái ách (upekkhadhura samadhi)....... 39 
10. Tri túc như dây cột cái ách với cô thú (anicchäaparivanafn\).......... 42 
11. Sự nhẫn nại (kfuđnfi)....................... 7s c se ST. TH ng rerreg 46 
12. Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh..............................- ----«- «+ 49 


Dasa Dhamma Suttapãtho — Quán Tưởng Về Thập Pháp..................... 55 


ĐĐ Bửu Chơn 3 


Lời Tựa 

Quyển kinh này bẩn tăng trích lục trong Đại tạng 
Mahavara vagga luôn cả chú giải của bộ kinh Samyutta 
nikãyavã và Abhidhamma saủgaha, đê cung hiên cho a1 có 
chí muôn sưu tâm chân lý đặng tu hành cho mau đạt đạo quả 
Niêt-bàn. 

Nếu cô gắng thực hành theo cho đúng phương pháp chỉ dẫn 
trong kinh thì sẽ đạt mục đích giải thoát chăng saI. 

Thấy quyền. kinh này rất quí báu nên nhà sư dầu tài hèn học 
kém cũng cố găng phiên dịch ra Việt ngữ để cung cấp thêm 
cho các hàng Phật tử vài phần tài liệu vê Phật giáo. 

Năm 1939, lúc còn cư sĩ, tôi đã có thiện ý phiên dịch một lần 
rôi, nhưng từ khi xuât gia mãng lo hành đạo nơi lâm sơn, nên 
ít lưu ý trông nom, khi tìm lại thì bôn cũ ây đã thât lạc nơi 
nào thành thử phải phiên dịch lại một lân nữa. 

Vậy xin chư Đại đức Tăng và các bậc thiện trí thức nếu 
thây có khuyêt điêm nào hãy hoan hỷ chỉ dạy thêm, hâu sửa 
chữa lại kỹ càng, sau này khi có tái bản sẽ được hoàn hảo, 
thì ân ây rât cao thâm. 


Với tắm lòng thành thật. 
Đại đức Bửu Chơn. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 4 


Namatthu ratanattayassa — Tôi xin tôn kính làm lễ Tam 
bảo. 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa — Tôi 
xin thành kính làm lễ Đức Bhagava, ngài là bậc A-la-hán cao 
thượng, đã được đắc quả Chánh Biến Tri, tam diệu tam bồ 
đề (Sammasambuddha). 
Trước khi giảng giải về Pháp xa, xin tôn kính làm lễ Tam 
bảo như bài kệ sau đáy: 
Lokassa nãtham varamuttahaham 
Buddhañca dhamma1mụnụ pana mãamisangham 
Nibbana nìyyanikadhamma yanam 
Desemisuttam parisaya aitham. 
Nghĩa: Tôi xin nghiêm thân, khẩu, ý trong sạch làm lễ Đức 
Phật, đức Pháp, đức Tăng là ba ngôi nương nhờ rất cao 
thượng của chúng sanh trong cõi thế gian, và xin thành kính 
giảng giải về 'Pháp xa' là pháp chỉ dẫn chúng sanh thực 
hành theo cho đến nơi Niễt-bàn an vui bất sanh bắt diệt. 


Giải Về Pháp Xa 
Tiếng nói “Pháp xa' nghĩa là “Cái xe pháp” ngụ ý pháp 
Phật như cái xe đê đưa chúng sanh đên bờ kia là Niêt-bàn. 
Nguyên nhân Đức Phật giảng về pháp xa này là: Một thuở 


nọ, Ngài ngự nơi “Bố kim tự” của ông Cấp Cô Độc trưởng 
giả gần thành Xá Vệ (Sava/rhi). 


ĐĐ Bứu Chơn 5 


Trong lúc ấy, nhằm buôồi sáng, Đại đức Ananda mặc y, mang 
bát vào thành Xá Vệ để khất thực (xin ăn) bèn gặp vị Bà-la- 
môn tên là Jãnussoni đi trên một cái xe thắng bằng bốn con 
ngựa bạch, bắt kế toàn đồ bằng bạc, thùng xe cũng bằng bạc 
có cân ngà, khám trải xe màu trăng, dây cương băng bạc có 
cần ngọc trắng, roi cũng băng bạc, vị Bà-la-môn ây lại mặc 
toàn đồ trắng, đội mão, mang giầy, che lọng, cầm quạt cũng 
toàn màu trắng. Thường lệ trong sáu tháng ông đi vòng vòng 
trong châu thành một lần. 

Ít hôm trước, khi ông ra đi thì đã có tin đồn rằng “Còn mấy 
ngày nữa thì ông Jãnussom sẽ đi dạo châu thành, dân chúng 
đều rủ nhau sửa soạn quét dọn đường sá cho bằng thắng, đồ 
cát cho sạch sẽ và treo cờ có hàng ngũ theo hai bên đường 
chờ cho xe ông đi ngang qua đặng có dịp xem những của cải 
quí báu của ông. 

Đúng ngày nhất định thì Jãnussoni ăn mặc trang hoàng như 
đã kế trên, lên xe đánh ra châu thành cùng những người tùy 
tùng của ông cũng mặc toàn màu trắng theo hộ vệ ông. 

Khi xe đi qua các con đường đều có dân chúng xôn xao đón 
xem dày đặc. Khi họ thấy xe tốt đẹp lộng lẫy như thế thì xúm 
nhau khen rằng *Brahmam vata bho yanam, brahma yanamụ 
rupamụ vafa bho — Này các người ơi! Xe này quí báu quá, xe 
này giống như xe của Trời Phạm Thiên”. 

Sau khi Đại đức Änanda khắt thực về độ xong, đến chiều vào 
đảnh lễ Đức Thế Tôn bèn bạch đủ mọi điều về cái xe của vị 
bà-la-môn mà mình đã thấy. Lại bạch thêm rằng: Bạch Đức 
Thế Tôn, Ngài có thê sắp đặt mà tạo ra một cái xe pháp, do 
nơi Giáo pháp của Ngài chăng? 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 6 


Tùy lời hỏi, Đức Phật bèn trả lời rằng: Này Änanda! Như 
Lai có thể tạo ra cái xe pháp giống như xe của Jãnussoni 
được, xe pháp ấy chính là Bát chánh đạo vậy, Bát chánh đạo 
ẫy cũng có thể gọi là Phạm xa (Bhahma yang) hoặc là Pháp 
xa (Dhamma yãna) hay là chiến xa (Sangãma vữäna yãna). 
Này Ananda! Phường dân chúng thấy xe của Bà-la-môn 
Jãnussoni khen ngợi là quí báu giông như Phạm xa là chỉ 
đúng theo sự tốt đẹp của cái xe ấy thôi, chớ thật ra thì không 
đúng với lời khen ây. Còn cái xe trong Giáo pháp của Như 
Lai mới thiệt là quí báu cao thượng mà các bậc thiện trí thức 
không thể nào chê bai biếm nhẻ được, vì các bậc thánh nhơn 
đều ngồi trên xe pháp ấy mà đi đến cõi vô sanh bắt diệt Đại 
Niết-bàn, bởi cớ ẫy nên Như Lai mới gọi là “Phạm xa” có 
năng lực chở chúng sanh thoát khỏi những điều tội lỗi (là 
tham, sân, si), gọi là “Pháp xa” vì xe ấy có thể đưa chúng 
sanh tới bờ kia là Niết-bàn, cũng gọi là “Chiến xa” vì có thể 
đương cự và phá tan quân địch là ái dục, phiền não, chắc 
chăn không sai. 

Này Änanda! Pháp xa hay là Bát chánh đạo ấy là thế nào? 
Bát chánh đạo ấy có 8 chỉ là: 

— _ Chánh kiến (Samưnädiffhi) là trí tuệ thẫy hiểu biết chân 
chánh trong bốn điều là: thấy 12 điều khổ não nhất là 
khổ sanh v.v...; thấy rõ 108 tâm ái dục (/anh) là 
nguyên nhân để phát sanh sự khô ấy; thấy rõ diệt tắt 
lòng ái dục là Niết-bàn là nơi diệt khổ; thấy rõ Bát 
chánh đạo là con đường thực hành theo để đi đến nơi 
diệt khổ. Này Änanda! Thấy rõ bốn điều ấy gọi là 
chánh kiến vậy. 

— Chánh tư duy (Sznaã sankapp4) là suy nghĩ chân 
chánh có ba điều là: suy nghĩ tìm phương thế đề thoát 


ĐĐ Bửu Chơn 7 


khỏi ngũ trần và tình dục; suy nghĩ tìm phương thế để 
dứt bỏ lòng muốn hãm hại người khác; suy nghĩ tìm 
phương thê để dứt bỏ lòng thù oán hay là suy nghĩ về 
sự xuất gia, rải lòng bác ái (mefía), rải lòng bi ai 
(karuna) cũng gọi là chánh tư duy. 

— Chánh ngữ (Sumna vacđ) là lời nói chân chánh có bốn 
điều là: không nói láo; không nói đâm thọc; không nói 
lời độc ác hung dữ (là chửi mắng người); không nói 
điều vô ích (như nói về sắc đẹp hay giặc giã v.v...) 
hay là khi nói ra nên dùng lời chân thật, đúng đắn, dịu 
ngọt, thanh bai, khi nói ra vừa rải lòng bác ái đến 
người nghe, nói ra có lợi ích cho mình và cho người. 


— Chánh nghiệp (Samưna kamaø/a) là sự làm chân chánh 
có ba điêu là: không sát sanh hại mạng; không trộm 
cắp của người gìn giữ; không tà dâm vợ, con người. 


— Chánh mạng (Sưmma đ7iva) là sự nuôi mạng sống 
chân chánh có hai điều là: người thiện tín thì xa lánh 
năm nghề buôn bán là: bán rượu và chất say, bán khí 
giới, bán thuốc độc, bán thịt hoặc là nuôi thú để bán, 
bán người ta (là mua người đem đi bán cho làm tôi 
mọi); bậc xuất gia thì phải xa lánh năm pháp ác và hai 
mươi mốt cách tà mạng! và phải ráng trì bình khất thực 
để nuôi mạng sống. 

— Chánh tinh tân (Samưnã vaãyđamn4) là sự cố găng có bốn 
điều là: phải ráng ngăn ngừa các pháp ác đừng cho 
phát sanh lên; phải ráng dứt bỏ các pháp ác đã có trong 
tâm cho tiêu hoại; phải ráng làm điều lành nào chưa 
từng làm; phải ráng gìn giữ pháp lành nào đã có trong 


! Coi trong luật tu xuất gia. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 8 


tâm không cho hư hoại, nghĩa là phải thu thúc lục căn 
cho thanh tịnh, phải dứt bỏ ba tả tư duy, phải ráng hành 
theo bảy nhân sanh quả bồ đề và phải ráng gìn giữ 
pháp thiền định về tử thi mà mình đã đắc được. 


— Chánh niệm (Szưna sai) là sự ghi nhớ, niệm chân 
chánh có bốn điều là: niệm thân; niệm thọ: niệm tâm; 
niệm pháp (cốt yếu niệm về tứ niệm xứ vậy). 

— Chánh định (Samưna samađï¡) là định tâm cho chân 
chánh có bốn điều là: định tâm trong sơ thiền; định 
tâm trong nhị thiền; định tâm tron gtam thiền; định tâm 
trong tứ thiền”. 


Này Ananda! Bát chánh đạo này mà ai đã thực hành thường 
rồi thì sẽ dứt bỏ được tam độc là tham, sân, si chăng sai vậy. 


Khi Đức Thế Tôn giảng xong, Ngài bèn đọc thêm một bài kệ 
răng: 


“Ÿassa saddhaca paññnaca, dhamma yugea saddha 
dhuram. 


Hiritisa manoyoftam sati arakkha sarathi. 

Ratho silaparikharo jhaãnakkho cakkqVviriyo. 
Upekka dhữra samadhi aniccha parivaraa 
Abyapado avihimsa vivekoyassa avudham. 
TiHkkha dhamma sannãho yogakkhemaya vatfaH. 
Etadattanisambhutam dhammayaäna1n anuffara1. 


Niyyami dra lokamha anña datthu jayam jayqn1i `. 


? Cũng có tà định là định tâm ngoài 40 đề mục tham thiên. 


ĐĐ Bửu Chơn 9 


Nghĩa là: “Cái xe thánh đạo này có đức tin liên lạc với trí 
tuệ, đức tin ví như cái ách. Hỗ thẹn như cây gọng, tâm như 
dây cương, ghi nhớ như người đánh xe, giới như đồ trang 
sức trong xe, định như cây cốt xe, tinh tấn như bánh xe, xả 
như khúc cây chêm giữa cái ách và cái gọng đừng cho 
nghiêng qua nghiêng lại, không tham như dây cột cái ách vào 
cô con thú”. 

Về phần hành giả thì tâm không hãm hại, thù oán và có sự 

yên tịnh như khí giới, sự nhẫn nại như thiết giáp để thực hành 
mới đến nơi Niết-bàn được. 
Pháp xa này mà bậc thiện trí thức nào đã có trong thân tâm 
rồi thì người ấy có thể thắng được quân địch là ái dục phiền 
não một cách dễ dàng và mới thoát khỏi vòng sanh tử luân 
hồi được. 


Tất cả mười bốn pháp trên đây là: đức tin, trí tuệ, hồ thẹn, 
tâm, ghi nhớ, giới, định, tinh tấn, xả, không tham, không hãm 
hại, không thù oán, yên tịnh và nhẫn nại đều là pháp sâu xa 
khó hiểu thấu cho chu đáo được. 


Từ đây xin lần lượt giải ra tóm tắt từng pháp đề cho các hàng 
Phật tử dễ bê học hỏi mà thực hành. 
1. Phần đức tin (saddhãä). 


Trong “Pháp xa”, đức Chánh Biến Tri khởi đầu bằng đức 
tin có liên lạc với trí tuệ, ví như cái ách, vì đức tin có năng 
lực lôi kéo, dẫn dắt các pháp lành khác cho tỉnh tấn lên để 
thực hành theo ý muốn, cũng như cái ách có thể kéo toàn cả 
cái xe đi được vậy. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 10 


Hơn nữa, đức tin còn có nhiều năng lực biến chuyền ra nhiều 
trường hợp khác. Như nói về sức lực để chiến đấu với quân 
địch thì gọi là tín lực (sœddhabala); nói về thuyền bè để đưa 
chúng sanh qua khỏi bốn _VỰC thắm (ogha) thì gọi là tín 
thuyền (sadhãnãvä); nói về dầu. để dùng thoa tâm cứng rắn 
khó dạy cho trở nên mềm mại uốn cho ngay theo con đường 
thanh tịnh thì gọi là tín du (saadhaä sincha); nói về của cải tài 
sản thì gọi là tín tài (saddhã đhana); nói về hột giỗng của 
pháp thiện gọi là tín chủng (sađđhã bÿa); tất cả các thứ đức 
tin này thuộc về loại thiện tín (sobhana cefasika) đều tin theo 
lý nhân quả. 

Đức tin này còn có hai thứ hoặc bốn thứ khác nữa là: 

Chỗ nói hai thứ đức tin là phàm tín và thánh tín. Phàm tín 
(lokiya saddha) là đức tin của bậc phàm nhơn. Vẫn tin 
nghiệp và quả, nhưng còn xao động vì tám pháp thế gian là 
lợi, thất lợi, danh, thất danh, quyên tước, mất quyền tước, 
vui, khổ; nếu được lợi, danh, quyên tước, an vui thì mừng 
rỡ, còn như thất lợi, thất danh, mất quyền tước, khổ sở thì 
trái lại buồn rầu, đức tin mà còn xao động vì tám pháp thế 
gian gọi là tin thụ động (passIf) (calasaddha). Còn tin ngoài 
lý nhân quả như tin hên xui hoặc tin theo tà ma qui mỊị thì gọi 
là mê tín, chớ không gọi là đức tin. Thánh tín (lokufiara 
saddha) là đức tin của bậc thánh nhơn cũng tin theo lý nhân 
quả vậy, nhưng khi gặp tám pháp thế gian đưa đến thì không 
hề xao động gọi là tín điềm nhiên (acalasaddhal). 


Chỗ nói đức tin có bốn thứ là: zt nghiệp (kamma saddhä) 
là tin sự hành vi của ta đây thê nào cũng trả quả chăng sai, 


3 Kãmogha: vực ngũ trần, bhavogha: vực tam giới, ditthogha: vực kiến thức, 
avIJjogha: vực vô minh. 


ĐĐ Bửu Chơn 11 


hoặc là tin rằng: thiện, ác, tội, phước, lợi hại, địa ngục, thiên 
đàng và đạo quả Niết-bàn đều có thiệt, các nghiệp ấy theo ta 
cũng như bóng tùy hình; /fn quả (vipaka saddha) là tìn những 
quả vui, khổ hiện tại đây đều do duyên nghiệp trong kiếp này 
hay là những kiếp trong quá khứ trả quả, hoặc là tin nghiệp 
trắng sẽ cho quả trắng, nghiệp đen, sẽ cho quả đen, nghiệp 
cả trăng cả đen sẽ trả quả cả trắng lẫn đen, nghiệp không 
trăng không đen sẽ cho quả không trắng không đen (là A-la- 
hán quả), nghĩa là nghiệp thiện sẽ cho quả vui, nghiệp ác sẽ 
cho quả khô, nghiệp cả thiện cả ác thì sẽ cho quả cả vui lẫn 
khổ, nghiệp các bậc A-la-hán thì không có quả trả; fín sản 
nghiệp (kammassakatä saddha) là tín chúng sanh có cái 
nghiệp là của cải, là gia tài, là nơi sanh sản, là thân quyến, là 
nơi nương nhờ, nếu chúng sanh làm nghiệp nào thiện hay ác 
sẽ lãnh lấy gia tài là cái quả của nghiệp ấy chẳng sai; rín giác 
(tathagata bodhisaddha) như là tin sự giác ngộ của đức Như 
Lai rằng “Ngài là bậc Ứng Cúng (A-/a-hán), Chánh Giác 
(Samma sambuddho) Minh Hạnh Túc (Vijjacarana 
sampanno), Thiện Thệ (Sugafo), Thế Gian Giải (Lokavidn), 
Vô Thượng Sĩ (Anu#aro) Điều Ngự Trượng Phu 
(Purisadamumna saraih), Thiên Nhơn Sư” (Saftha 
devamanussanam), Phật (Buddho), Thế Tôn (Bhagava): 
hoặc là tin 37 giác môn pháp là tứ niệm xứ (sz/ipafthana), 
tứ chánh cần (sưmappadhana), tử căn thông (iddhipäda). 
ngũ căn (/narrza), ngũ lực (pala), thất giác chi (bojjhanga). 
bát chánh đạo (athangi kãmagga) đều là những pháp thực 
hành theo đề dắc vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 


Còn bốn thứ đức tin khác nữa là: Qkappana saddha - tin ân 
đức Tam bảo chắc chăn không lay chuyên; ?asaaa saddha - 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 12 


tin rõ ràng có thể làm cho sự trong sạch phát sanh lên, làm 
cho sự tham lam và bỏn xẻn không thể nào làm nhơ bân tâm 
được; ãgama saddhä - đức tin phân khởi lên trong lúc được 
nghe đạo, cũng như đức Bồ-tát Sumedha khi nghe Đức Phật 
Nhiên Đăng (Dipankara) thọ ký cho thì đức tin càng phát 
khởi lên tin chắc chăn về sự giác ngộ rồi lại càng dõng mãnh 
tinh tấn thực hành theo các pháp ba-la-mật cho đến khi đắc 
thành chánh giác; adhigama saddha - là đức tin của các bậc 
thánh nhơn phát sanh lên một lượt khi đắc đạo quả Niết-bàn. 


Đặc tính của đức tin có hai là: đặc tính trong sạch 
(sampasada lakkhana) có thể làm cho vui thích và ngăn cản 
năm pháp che án, lại làm cho tâm trong suốt để tránh khỏi 
các pháp nhơ bần cũng như bình lọc nước đem thọc xuống 
chỗ nước bùn dơ nhưng bình ấy có thể lọc rút lẫy nước trong 
vào; đặc tính xu hướng (sampakkhamta lakkhana) có thể làm 
cho tâm phấn chí lên, như hành giả vì nghe thấy các vị khác 
đắc các pháp cao nhơn hoặc là đạo quả bèn phấn khởi tâm 
lên hành đạo cho đắc được các pháp cao thượng mà mình 
chưa đắc, cũng như người thấy kẻ khác lội qua sông to nước 
đang chảy cuôn cuộn, rôi mình cũng ráng can đảm lội qua 
sông như người. 


Người có đức tin chân chánh thường được danh lợi đồi dào 
như có câu kệ ngôn rằng: “Szddhã selena sampanno yaso 
bhogasamappio yam yam padesa1m— bhajafl tatfthatafttheva 
pửjito”. Nghĩa là người có đức tin và giới hạnh đầy đủ 
thường được danh tiếng và của cải đồi dào. Như người ấy đi 
đến xứ nào thì sẽ có Chư Thiên và nhơn loại lễ bái cúng 
dường chắng sai. 


ĐĐ Bửu Chơn 13 


2. Phần trí tuệ (paññä). 

Trí tuệ thuộc về loại của thiện tính (tánh) là pháp biết rõ 

cảnh giới thiện hay ác. Trí tuệ có hai thứ là: phàm tuệ (lokiya 
paññiã) là trí tuệ của các bậc phàm nhơn (là người chưa đắc 
quả thánh nào); thánh tuệ (/okuifara paññna) là trí tuệ của các 
bậc thánh nhơn đã đắc từ Tu-đà-huờn sắp lên. 
Giải rằng: trí tuệ liên lạc với chánh kiến hiểu biết lý tứ điệu 
đế, hoặc thấy rõ tội ngũ trần và tìm dịp để xa lánh các trần 
ấy rồi thực hành theo các pháp thiền định cho đến khi đắc 
được bát thiền và ngũ thông, tất cả các thứ trí tuệ này gọi là 
phàm tuệ. 


Trí tuệ liên lạc cả thánh đạo thánh quả có thê diệt trừ mười 
pháp thằng thúc (samyatana) vẫn vương trói buộc chúng 
sanh cho nhơ bẩn tối mê mà phải xoay đi chuyền lại trong 
vòng luân hồi, khi hành giả cắt đứt các sợi dây buộc trói này 
theo thứ tự của thánh đạo rồi trí tuệ phát sanh lên do thánh 
đạo ấy là thánh tuệ". 


* 10 pháp thằng thúc trói buộc là: thân kiến (sakkãyadi//h¡) là chấp thấy rằng 
ngũ uân này là của ta; hoài nghĩ (w/cikiccha) là ngờ vực ngũ uân trong ba thời 
kì là “trong kiếp. quá khứ ta đã có sanh ra hay chăng? Kiếp vị lai ta sẽ sanh ra 
nữa chăng? Kiếp hiện tại đây có ta hay chăng?; mê tín thủ (silabbaria 
paramasa) là tin tưởng chấp theo năng lực của sự cúng tố; mê thích trong cõi 
dục (kãma rãga); bắt bình (pa/igha); mê thích trong cõi sắc (rửa rãga); công 
cao ngã mạn (na); mê thích cõi vô sắc (arữpa rãga); phóng túng 
(uddhacca); vô mình (avij4). 

Š Bực Tu-đà-huờn dứt bỏ được ba pháp thằng thúc 1, 2, 3. Tư-đà-hàm dứt bỏ 
cũng như Tu-đà-huờn và pháp thằng thúc thứ 4, 5 thì dứt được cái thô thiển 
làm cho nhẹ bớt đi, bực A-na-hàm thì diệt tận cả 5 pháp thằng thúc trước, còn 
bực A-la-hán thì diệt luôn cả 10 pháp không dư sót. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 14 


Trí tuệ có ba thứ khác nữa là tâm tuệ, thính tuệ và thiền 
tuệ. Tâm tuệ (cimamaya pañña) là trí tuệ không nhờ al chỉ 
dạy dắt dẫn, chỉ do tâm mình suy xét mà phát sanh lên như 
suy nghĩ về nghiệp thiện hay ác, hoặc tất cả sự hiểu biết theo 
thế gian, hoặc suy xét vệ ngũ uân đều vô thường, khổ não, 
vô ngã, hoặc suy xét về lý tứ diệu đế, khi suy xét như thế 
thường hoài thì trí tuệ phát sanh lên hiểu biết rõ do nơi tâm 
mình, nên gọi là tâm tuệ. Thính tuệ (su/zmaya pañña) là trí 
tuệ phát sanh lên do nghe người giảng dạy, như nghe người 
khác dạy nghề kia nghiệp nọ, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc 
do sự học hỏi mà trí tuệ phát sanh lên, cũng như ĐĐ. Xá- 
Lợi-Phất rất có nhiều trí tuệ nhưng cũng chưa đắc được đạo 
quả, khi nghe ĐĐ. Asaji thuyết pháp cho nghe mới ngộ đạo. 
Thiền tuệ (bhãvanãmaya paññä) là trí tuệ phát sanh lên do 
nhờ tham thiền, rồi dùng thiền định làm căn bản suy xét ba 
đặc tánh vô thường, khổ não, vô ngã hoặc niệm tưởng theo 
10 pháp minh sát cho đến khi trí tuệ thấy rõ đạo quả Niết- 
bàn, gọi là thiền tuệ. 

Đặc tính của trí tuệ có hai là: đặc tính đoạn tuyệt (chedana 
lakkhana) là có đặc tánh cắt đứt cả ái dục phiền não như món 
khí cụ thật bén có thể chặt đứt các thứ cây cứng rắn; đặc tính 
minh chiếu (obhäsana lakkhana) là có tánh cách để chiếu 
sáng rõ rệt đừng cho lầm lạc, phá tan sự tối tăm là sự vô minh 
và làm cho tâm trở nên sáng suốt, có thể đắc các pháp của 
bậc cao nhơn là đạo quả, ví như người cầm đèn rọi vào chỗ 
tối tăm làm cho sự tối ấy tan mất rồi mới thấy rõ hình ảnh, 
màu sắc tốt xấu một cách rõ rệt. 

Nếu trí tuệ mà có trong tâm người nào rồi thì người ấy sẽ 
được danh tiếng ngợi khen và được nhiều của cải lại có thê 
trừ diệt được cái khô của mình và cho kẻ khác, cũng như Bồ- 


ĐĐ Bửu Chơn 15 


tát sanh trong một kiếp tên Senaka Pandit có nhiều trí tuệ 
giúp gỡ cái khổ cho ông già bà-la-môn vì bị người ăn cắp 
mất hết 1000 lượng bạc nên rất khổ tâm chịu không nổi, ông 
bèn đến cầu xin Bô-tát giải khổ giùm, khi Bồ-tát suy xét kỹ 
biết rõ người trộm của ông chính là tình nhân của vợ ông, 
ngài dùng mưu bắt được quả tang phải đem trả 1000 lượng 
bạc lại cho ông bà-la-môn ấy; công chúng hết thảy đều khen 
ngợi cho ngài có nhiều trí tuệ. 

Ngài bèn đọc một câu kệ răng: “Paññãya pavicinanto 
brahmanam mocayimdukkhã paññãya mesamonatthi esame 
paññãramti: khi Bồ-tát dùng trí tuệ suy xét xong có thê làm 
cho ông già bà-la-môn khỏi khổ đó là do nơi trí tuệ ba-la- 
mật của Như Lai, không chi sánh bằng được. Vì vậy mà có 
người có nhiều trí tuệ khi hành theo pháp “minh sát” có thể 
đắc đến bậc Thinh văn giác, Độc giác, hoặc Chánh đẳng 
Chánh giác tùy theo ba-la-mật của mình tạo. Cũng như câu 
kệ ngôn của Bồ-tát về một kiếp còn tu đạo sĩ tên Sarabhanga 
có nói với đức Trời Đế Thích rằng: “Paññãhi settho 
kusalavadanti nakkattarä Jarivatarakãnam sllamsiriñcapi 
satañca dhammo anväyikã paññavatobhavanti: ba pháp là 
giới hạnh, an lành, trí thức chỉ có trong mình của bậc trí tuệ 
mà thôi, vì vậy mà các bậc trí tuệ nhất là Đức Phật đều khen 
ngợi trí tuệ là pháp cao thượng hơn tất cả các pháp lành khác 
cũng như mặt trăng tỏ rạng hơn tất cả các ngôi sao. 


3. Phần hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi (Wiri — of£appa). 

Chỗ nói hồ thẹn (#r¡) ví như gọng xe vì tất cả các pháp 
lành khác ở trong pháp xa đêu do nhờ có sự hô thẹn dân đâu 
rôi mới phát sanh lên sau, như cái gọng ở phía trước đâu hêt 
thảy các món khác trong cái xe. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 16 


Hồ thẹn có liên lạc với sự ghê sợ, làm cho biết hỗ ngươi điều 
tội lỗi, còn ghê sợ là pháp làm cho tởn, cho kinh khủng các 
điều tội lỗi. Hồ thẹn thì do bên trong mà phát sanh còn ghê 
sợ thì do bên ngoài. Hồ thẹn thì lây ta làm gốc, ghê sợ thì lẫy 
đời làm gốc (căn cứ). Đặc tính của hồ thẹn là sự cung kính 
khiêm nhường. Đặc tính của ghê sợ là sự kinh khủng, hãi 
hùng. 

Chỗ nói sự hồ thẹn do bên trong mà phát sanh lên là do nhờ 
sự suy xét bốn nguyên nhân bên trong là: dòng giống (7i) 
là suy xét rằng ta đây là dòng cao thượng quí phái không 
đáng làm điều tội lỗi, những điều xấu xa ấy chỉ có hạng 
người đê tiện họ mới làm; tuổi tác (yaya) là sự suy nghĩ rằng 
“ôi, ta đây tuổi đã già hoặc còn trung niên không đáng làm 
điều tội lỗi xấu xa chỉ có hạng thiếu niên tuôi trẻ họ mới làm 
điều tội lỗi ấy”; giá trị (surabhava) là suy nghĩ rằng “ta đây 
là người có tên tuổi phẩm: giá hoạt bát trong quân chúng, ta 
không đáng làm điều tội lỗi, chỉ có hạng người không giá trị 
họ mới làm điều tội lỗi xấu xa thôi: thông thái (bahwu sacca) 
là suy xét rằng “ta đây là người thông hiểu kinh luật nhiều, 
ta không nên làm điều tội lỗi xấu xa như hạng người ngu sỉ 
dốt nát. 

Khi nào tâm phát sanh lên muốn làm điều tội ác nhất là sát 
sanh, trộm cắp mà suy nghĩ kịp một trong bốn nguyên nhân 
nào thì cũng có thể phát sanh sự hồ thẹn đề đẻ nén tâm không 
dám làm điều tội lỗi ấy. Còn ghê sợ thì do nhờ sự suy xét 
bên ngoài, mỗi khi muốn làm điều tội lỗi nào thì sợ công 
chúng họ cười chê biếm nhẻ rồi không dám làm điều tội lỗi 
Ấy. 

Còn hồ thẹn nhớ cho mình là cao thượng là mỗi khi muốn 
làm điều tội lỗi nào thì nhớ rằng “Ta đây là bậc xuất gia trong 


ĐĐ Bửu Chơn 17 


Phật pháp lại thông hiểu kinh luật nhiều không nên làm điều 
tội lỗi ấy”. Còn ghê sợ thì lấy thế gian làm lớn là khi muốn 
làm điều tội lỗi nào thì suy nghĩ rằng “Trong cõi thế gian này 
rộng lớn bao la thế nào cũng có bậc sa-môn, bà-la-môn hoặc 
Chư Thiên có nhãn thông, tha tâm thông có thể biết được 
tâm ta, nếu ta lén làm điều tội lỗi thì sợ các bậc ấy thấy được 
biết được sẽ biếm nhẻ chê bai ta chăng sai, khi suy nghĩ như 
thế rồi phát tâm kinh khủng ghê sợ không dám làm điều tội 
ác. 

Hồ thẹn thì yên trụ trong sự mắc cỡ hỗ ngươi, còn ghê sợ thì 
yên trụ trong sự hãi hùng kinh khủng mà xa lánh điều tội lỗi, 
ví như hai khúc sắt, một khúc thì dính phần, một khúc thì 
đương cháy đỏ, người có trí khi đã suy xét tội lỗi của hai 
khúc sắt ấy rồi thì không dám cầm lấy khúc nào cả vì sợ lắm 
dơ và phỏng cháy chắng sai. 

Hồ thẹn có đặc tính là sự cung kính khiêm nhường có bốn 
điều là: đại tộc quán (Jati mahafta paccavekkhana) là suy 
nghĩ rằng ta đây sanh ra nơi dòng giông cao thượng quí phái, 
khi muốn làm điều tội lỗi chỉ mà nhớ đến giống mình rồi 
phát tâm cung kính dòng giống mình mà thôi làm điều tội ác, 
còn như nêu sanh ra nơi dòng giống đê hèn thì suy nghĩ rằng 
“Cũng vì kiếp trước ta làm nhiều điều tội lỗi nên phải sanh 
vào đòng ti tiện thấp hèn, vậy ta không nên làm điều tội ác 
nữa”; đại giác quán (satthu mahaffa paccavekkhana) là suy 
xét đến Đức Phật là trọng, mỗi khi muốn làm điều tội ác nào 
thì nên nhớ đến đức Chánh giác mà nghĩ rằng “Ta đây có 
nhiều hạnh phúc được gặp Phật là một bậc cao thượng quí 
báu không ai sánh bằng, ta lại được nghe Giáo pháp của Ngài 
thì là may mắn biết dường nào, vậy ta phải ráng làm điều 
lành không nên làm điều tội ác”; đại đi sản quán (dãyajja 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 18 


mahafta paccavekkha0a) là suy xét một gia tài lớn của Đức 
Phật đề lại cho ta, khi muốn làm điều tội lỗi nào thì nên nghĩ 
rằng “Ta đây là thiện nam hay tín nữ đã thọ trì ngũ giới hay 
là bát quan trai giới, hay là bậc sa di, tỳ kheo, vậy ta phải cô 
ráng gìn giữ gia tài là lời di huấn của Ngài để lại rồi không 
dám làm tội lỗi”; đồng đạo quán (sabrahmacarI mahatta 
paccavekkhara) là suy xét đến bậc cùng hành một đạo triết 
hạnh như ta, mỗi khi muốn làm điều tội lỗi nào thì nên nghĩ 
rằng “Ta đây là bậc hành đạo cao thượng các vị khác cũng 
hành đạo như ta mà sao họ ráng g1ữ gìn giới luật tĩnh nghiêm 
trong sạch còn ta lại nỡ nào lén lút làm điều tội lỗi không 
nên”. 

Đặc tính của sự ghê sợ là kinh khủng hãi hùng có bốn điều: 
kinh ngã khiển (adãnuväda bhaya) là sợ ta tự quở trách lẫy 
ta, mỗi khi muốn làm điêu tội ác nào do thân, khẩu, ý thì nên 
suy Xét rằng “Nếu ta lén làm điều tội lỗi thì lương tâm sẽ bị 
cắn rứt quở phạt chăng sai”; kinh nhơn khiển (paranuvada 
bhaya) là sợ người khác quở trách ta, mỗi khi muốn làm điều 
tội lỗi nào thì nên suy nghĩ rằng “Nếu ta làm điều tội lỗi xấu 
xa thì người khác họ sẽ chê bai quở trách ta chẳng sai”; kinh 
hình phạt (danda bhaya) là hoảng sợ hình phạt của luật nước, 
mỗi khi muốn làm điều tội lỗi nảo thì nên suy nghĩ rằng 
“Những người bị hình phạt nặng nề của luật nước vì họ làm 
điều tội lỗi, nếu ta đây lén làm điều tội lỗi nào thì cũng sẽ bị 
hình phạt như thế chăng sai”; kinh ác đạo (duggafi bhaya) là 
ghê sợ phải sa vào bốn đường khổ là: súc sanh, atula, ngạ 
quỷ, địa ngục, mỗi khi muốn làm điều tội lỗi nào thì nên suy 
nghĩ rằng “Nếu ta mà làm điều tội lỗi khi ta chết thì thế nào 
cũng phải sa vào một trong bốn đường khổ chẳng sai”, khi 


ĐĐ Bửu Chơn 19 


nghĩ một trong bốn điều này rồi thì sợ sệt không dám làm 
điều tội lỗi. 

Hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi mà phát sanh lên trong thân tâm 

người nào rồi thì người ấy gọi là bậc thiện trí thức hoặc là 
bậc đã gìn giữ theo “Thế pháp” và “Thiên pháp” vậy. 
Như có câu kệ ngôn rằng “Hữiofappa sampannä 
sukkadhamma samahita santo sappurisa loke devadhammmafi 
wuccare: các bậc thiện trí thức có đầy đủ hỗ thẹn và ghê sợ 
tội lỗi là người thường trụ trong pháp thiện, là người có tâm 
yên tịnh, các bậc trí tuệ gọi người ấy là bậc thường gìn giữ 
Thiên pháp vậy (là pháp của các bậc Chư Thiên). 


4. Phần tâm như dây cương (manoyoffam). 

Lẽ thường cái xe muốn đánh đi đâu thì cần phải có người 
cầm cương hướng dẫn mới đi được đến nơi dễ dàng, còn 
trong pháp xa cũng vậy, có sự ghi nhớ như người đánh xe, 
tâm (c7) như dây cương. Sự ghi nhớ phát sanh lên do nhờ 
có tâm, nêu tâm không có thì trí nhớ cũng không thể nào phát 
sanh lên được. 

Tâm là một danh pháp chỉ có tên chứ không có hình ảnh 
chi (là một danh từ trừu tượng) có đặc tính xu hướng theo 
các cảnh giới bên ngoài đưa tới (ãranana) và các danh 
pháp khác (wzmadhammna) như sự biết viññãna cũng là một 
tên của tâm dùng để hiểu biết các cảnh giới; cintã là sự suy 
nghĩ cũng là một tên của tâm, dùng để nhớ hay ôn lại các 
cảnh giới. Tất cả các pháp này rất tỉnh vi nhỏ nhen hơn chất 
gió, không có một vật chỉ để gìn giữ bao bọc lại cho được; 
nếu nói vi tế thì nó vi tế hơn vi trần, nói về liền xáo thì liễn 
hơn con khi, nếu nói cứng rắn thì cứng hơn sắt đá, người ta 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 20 


không dễ gì mà đè nén cản ngăn được, như trong kinh Pháp 
Cú có nói: “Phandanam capalam citam durakkham 
dunniväriyam uJjumkaroti medhãvi usukarova tejJanam', 
nghĩa là tâm là danh pháp thường hay rung động, xao xuyến 
luôn, con người khó mà gìn giữ và ngăn cản cái tâm ấy được, 
nhưng các bậc trí tuệ cỗ ráng đè nén buộc chặt lại bằng hai 
pháp thiền định và minh sát cũng như người thợ ráng uốn 
sửa cây tên cho thật ngay vậy. 


Tâm khi đã quen xu hướng theo cảnh giới nào rồi thì khó mà 
dứt bỏ xa lìa ra cho được cũng như loài cá thường quen ở 
dưới nước, nếu bắt đem lên khô thì bực bội vùng vẫy muốn 
tìm xuống nước vậy. 


Tâm chỉ có một nhưng tùy theo cảnh giới và cảnh dục, cảnh 
sắc, cảnh vô sắc và cảnh thánh đức cho nên tâm ấy có đến 
89 hay 121 cái tâm cũng có. Cảnh dục có đến 54 thứ tâm là: 
24 tâm tốt là § đại thiện tâm (ahäkusaia), 8 cái quả của đại 
thiện tâm (wahãvipaka), 8 cái tâm hành động của các bậc 
thánh nhơn (éahakiriya); 12 cái tầm ác là § tâm tham, 2 tâm 
sân và 2 tâm si; 18 cái tâm trung bình là 8 tâm vô nhân thiện, 
7 tâm vô nhân ác, 3 tâm hành vi vô quả (của bậc A-la-hán). 
Cảnh sắc có 15 tâm là: 5 tâm thiện trong năm bậc thiền hữu 
sắc, 5 tâm hưởng quả của năm bậc thiền ấy, 5 tâm hành động 
của các bậc A-la-hán trong năm bậc thiền. Cảnh vô sắc có 
12 tâm là: 4 tâm thiện trong bốn bậc thiền vô sắc, 4 tâm 
hưởng quả của bốn bậc thiền ấy, 4 tâm hành động của các 
bậc A-la-hán trong bốn bậc thiên ấy. Cảnh thánh đức có 8 
tâm là: 4 đạo tâm và 4 quả tâm (4 đạo tâm là: Tu-đà-huờn 
đạo, Tư-đà-hàm đạo, A-na-hàm đạo và A-la-hán đạo, còn 4 


5 Abyäkatacitta: tâm trung bình là tâm không thê cho quả thiện hay ác chỉ đưa 
đường cho các tâm khác phát sanh lên còn mình thì diệt tăt. 


ĐĐ Bửu Chơn 21 


quả tâm cũng theo 4 bậc đã kê). Cộng chung trong bốn cảnh 
thành ra 89 cái tâm. 

Còn nói tâm có đến 121 là ba phàm cảnh tâm cũng in nhau 
chỉ khác có cảnh thánh đức có đến 40 cái tâm là do năng lực 
của các bậc thánh nhơn đắc thiền khác nhau trong bậc Tu- 
đà-huờn có 10 tâm là 5 đạo tâm và 5 quả tâm tùy theo trong 
năm bậc thiên là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ 
thiền, bậc Tư-đà-hàm cũng có 10 tâm, A-na-hàm có 10 tâm 
và A-la-hán cũng 10 tâm thành ra 40 tâm hết thảy cộng 
chung với 81 cái tâm phàm (89 tâm trừ 8§ tâm thánh địa ra) 
thì thành ra 121 tâm hết thảy. 


Ngoài tâm ra còn có một pháp khác phát sanh lên và diệt 
tắt cũng một lượt với tâm, pháp ấy gọi là “tính” hay tánh 
(cerasika) như có câu Päli nói răng: “Ekuppäda nirodhãca, 
ekalambana vatthika cetoyuita dvipannasa 
dhammaäcetasikä matã: tất cả 52 pháp đồng phát sanh lên 
cùng một cảnh giới và đồng tắt một lượt với tâm, pháp ấy 
gọi là “tính” hay tánh”. 


Tính ẫy có 52 thứ là: 25 tính thiện (sobhanacefasika); I4 tính 
ác (akusalacefasika); 13 tính hỗn hợp (aññasa mãnaã 
cefas¡ika) (là khi thì phát sanh lên chung với tâm thiện khi thì 
phát lên chung với tâm ác). 


Tâm phát sanh lên trước kế tính mới phát sanh theo sau liền 
lập tức ví như ngọn lửa cháy lên trước kê ánh sáng mới phát 
sanh theo sau (nói là sau trước cho phân biệt chớ cũng gân 
như một lượt vì phát sanh lên mau chóng lăm). 

Về tâm thì phát sanh trong nhiều nơi, như phát sanh do nơi 


cửa của tâm thì gọi là “manodvara - tâm môn”, phát sanh 
theo mấy căn gọi là “„anãyafana - tâm căn”, phát sanh trong 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 22 


mấy sức lực gọi là “mamidriya - tâm lực”, phát sanh theo các 
tốc lực gọi là “mnãjavana - tâm tốc”, phát sanh do sự hành 
vi trong tâm gọi là “#manokamna - tâm nghiệp”. Còn như 
phát sanh lên do sự minh sát thì gọi là “viassana cifa - tâm 
minh sát” có đến 50 cả phàm và thánh. Minh sát nào chưa 
đắc được đạo quả gọi là phàm minh sát; còn minh sát nào mà 
đạo quả phát sanh lên, nhất là Tu-đà-huờn đạo thì gọi là 
thánh minh sát. 


Phàm hay thánh minh sát có 10 thứ là: sammasanañana - 
trí tuệ suy xét cho thấy rõ các pháp hữu vi (saäkhãra) đều vô 
thường, khổ não, vô ngã; đayabbayañäia - trí tuệ suy xét 
cho thấy rõ sự sanh và diệt của danh sắc (nãmarupa): 
bhangañäna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ sự tan rã của danh 
sắc; bhayatii pafthãna ñãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ các 
pháp hữu vi là danh sắc đều đáng kinh sợ như sợ thú dữ; 
ãdinava ñãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ các pháp hữu vi 
đều đầy những tội lỗi cũng như thấy tội lỗi của nhà mình 
đang bị lửa cháy; øibbadãñãna - trí tuệ suy xét cho thấy rõ 
các pháp hữu vi đều đáng chán nản; muñcitukamyatäã ñãna - 
trí tuệ suy xét tìm phương thế đặng giải thoát, cũng như cá 
mắc lưới vùng vẫy đề tìm thế thoát thân; pafisankhara ñana 
- trí tuệ đang thực hành theo phương thế đã tìm ấy đặng giải 
thoát như chim đang bay ngang qua biển để đến bờ kia cho 
mau chóng; sa?kharnupekkha ñana - trí tuệ xả tâm đối với các 
pháp hữu vi đều không đáng thương ghét; sưccãnulomika 
ñãna - trí tuệ thây rõ xuôi theo thánh đạo (là thấy rõ tứ diệu 
đề). 


Chỗ nói minh sát có 50 là trong 10 pháp minh sát chỉ lây 
có pháp thứ nhì là „đayabbaya ñaãna: là trí tuệ suy xét sự 
sanh và diệt của danh sắc là ngũ uân; trong mỗi uân có Š5 


ĐĐ Bửu Chơn 23 


pháp sanh và 5 pháp diệt, luôn trong 5 uân thì hết thảy 50 
pháp “minh sát”. 

Năm pháp phát sanh lên sắc uẫn là: vô minh (zvij/Z); ái dục 
(anh); nghiệp (kamưna); vật thực (ãhãra); đặc tính chỗ 
sanh ra rõ rệt (nibbaffilakkhana). Khi diệt sắc cũng vậy là: 
vô minh diệt ái dục diệt, ái dục diệt thì nghiệp diệt, nghiệp 
diệt thì vật thực diệt, vật thực diệt thì sự sanh cũng diệt. Còn 
thọ, tưởng, hành uấn sự sanh và diệt cũng có năm pháp như 
trên nhưng chỉ khác có pháp thứ tư thì đổi lại là phasso: xúc, 
thì sanh lên do nơi xúc, khi xúc diệt thì thọ, tưởng, hành cũng 
diệt. Còn về thức uân thì sự sanh và diệt cũng giống như sắc 
uân, nhưng chỉ có pháp thứ tư đổi lại là N#marñpa: danh sắc 
như trong kinh có nói rằng Nãmarũpa samudayä viññãna 
samudayo: Thức” phát sanh lên do nơi danh sắc, khi danh 
sắc diệt thì thức cũng diệt theo. 

Khi minh sát tuệ suy xét sự sanh và diệt luôn luôn cho đến 
khi đắc được đạo quả Niết-bàn thì gọi là Thánh minh sát 
(lokuftara vipassana). 

Tất cả những thí tâm đã giải, Đức Phật ví như dây cương 
trong pháp xa vậy. 


5. Phần chỉ nhớ (saft arakkha saratfhi). 


Trong Pháp xa có sự ghi nhớ như người đánh xe, vì xe mà 
đi ngay thăng được, không đụng chạm qua bên mặt bên trái, 
cứ theo con đường giữa mà đi, là do nhờ có người đánh xe 


7 Thức này khác hơn thức trong “Nhân quả liên quan” vì thức này phát sanh 
do nơi xúc giữa lục căn và lục trần, còn thức trong “Nhân quả liên quan” thì 
do nơi hành (sa¿khãra), vì vậy mà thức này phải do nơi danh sắc mới phát 
sanh được (thức mới). 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 24 


hướng dẫn, mới đi được đến nơi đến chốn, thế nào, thì sự ghi 
nhớ có phận sự tiếp thức tỉnh, nhắc nhở cái tâm của hành giả 
phải trau đồi thân, khẩu, ý cho trong sạch mà thực hành theo 
con đường giữa là Bát chánh đạo, trực chỉ thắng đến Niết- 
bàn. 

Sự ghi nhớ phát sanh trong nhiều chỗ như nói về sức lực 
để tinh tắn hành đạo thì gọi là niệm lực (sa/ibzia), nói về căn 
bản các pháp hỗn hợp đồng phát sanh lên thì gọi là niệm căn 
(satindriya), còn nói về pháp thực hành cho được giác ngộ 
thì gọi là bồ đề niệm (safisambojjhanga). 

Nói về pháp ghi nhớ các cảnh giới thí có ba điều là: nhớ rõ 
cảnh giới đưa đến cho mình; nhớ rõ biết nguyên nhân của 
pháp ác khi thực hành theo rồi thì không được sự tốt đẹp an 
vui, nhưng phải bị nhiều điều tai hại khô não chắng sai; nhớ 
rõ biết nguyên nhân của pháp thiện khi thực hành theo rồi thì 
được nhiều điều lợi ích và đưa đến cảnh yên vui, hạnh phúc. 
Sự ghi nhớ rất cần yếu lắm, vì người hành động do thân, 
khâu, ý mà lơ đễnh vô ý thì sự hành vi ấy thế nào cũng sai 
lầm và không đem lại sự tấn hóa được, trái lại phải bị nhiều 
sự tai hại rủi ro cũng như anh tải xế lái một chiếc xe, chỉ lơ 
đễnh vô ý một chút thì phải chịu không biết bao nhiêu điều 
tai hại, hoặc ví như ban đêm mà nhà quên không đóng cửa, 
thì có thể bị đạo tặc vào trộm lẫy hết của cải chẳng SaI. 

Như người hành động do thân, khâu, ý mà có sự ghi nhớ đè 
dặt thì sẽ được sự lợi ích và an vui, đúng như câu Phật ngôn: 
“Satinca khvaham bhikkhave sabbatthikamn vadami: này các 
thầy tỳ kheo, sự ghi nhớ là một pháp có nhiều đức lành cao 
thượng có thể đem lại nhiều điều hạnh phúc cho ta”. 


ĐĐ Bửu Chơn 25 


Sự ghi nhớ nói đây chủ ý nói về tứ niệm xứ: kãyã 
nupassana safipaffhana - niệm thân; vedana nupassana 
safipa{fhana - niệm thọ; cif14 nupassana safipa{ffhana - niệm 
tâm; dhamna nupassana safipafthana - niệm pháp. Sự ghì 
nhớ theo tứ niệm xứ là ghi nhớ rằng: “thân, thọ, tâm, pháp” 
là nơi để cho ta dùng làm căn cứ mà niệm tưởng cho phát 
sanh trí tuệ vậy thôi, chớ bốn pháp này cũng không phải là 
người, thú hay là vật chỉ cả, chỉ là vật rông không, cũng đều 
vô thường, khổ não, vô ngã, và ráng dứt bỏ không cho vui 
hay buôn phát sanh lên vì thân, thọ, tâm, pháp ấy. 


Nguyên nhân để phát sanh sự ghi nhớ có bốn là: szii 
sampajjañña - sự ghi nhớ và biết mình; mmuithassafi puggaÌa 
parivajjanatã - xa lánh người có tánh lầm lộn hay quên; 
upa{thitassafi puggøala sevanafä - thân cận người có tánh 
luôn luôn ghi nhớ và biết mình; /øđadhi mu#ia/ã - có tâm 
luôn luôn xu hướng theo sự ghi nhớ cho đầy đủ trong bốn 
OaI ngh1. 

Còn sự biết mình (sampajjañña) là phải biết rõ trong khi 
thân, khẩu, ý đang hành ví có bốn điều là: sz/haka 
sampajjañña - biết rõ chỗ có lợi ích cho tâm; sapäya 
sampajjañña - biết rõ chỗ có sự yên vui hay không: gocãra 
sampajjañña - biết rõ chỗ có nên đi hay không; asammoha 
sampajjañña - biết rõ không lầm lộn quên mình. 

Nhưng trong chú giải nói sự ghi nhớ biết mình có bảy chỗ 
là: biết rõ ta đi tới hay đi lui; biết rõ ta đang ngó ngay hay 
ngó xéo hai bên; biết rõ sự co và ngay tay chân; biết li đang 
mặc y mang bát; biết rõ ta đang ăn, uông, nhai, nuốt; biết TỐ 
ta đang đại tiện hay tiểu tiện; biết rõ ta đang đi đứng nằm 
ngồi, nói chuyện, làm thinh. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 26 


Sự ghi nhớ được thức tỉnh là do nhờ có sự biết mình trợ gIÚp, 
như Đại đức Xá-Lợi-Phất có nói: “Dvedhammä bahupakara 
sati sampajjaññafica: hai pháp mà có nhiều sự lợi ích là ghi 
nhớ và biết mình vậy”. 

Tâm mà không có sự ghi nhớ và biết mình gìn giữ trông 
nom thì nó buông lung theo cảnh giới tùy thích, dầu phải dầu 
quấy chi cũng cứ xu hướng theo, thì thường hay bị sai lầm 
và làm cho tai hại đến mình và kẻ khác, cũng như chiếc xe 
mà không có người hướng dẫn đánh đi, thì con ngựa cứ mang 
cái xe chạy càng, đụng chạm những vật này vật kia, làm cho 
cái xe phải hư hỏng và tai hại cho kẻ khác; nhưng nếu tâm 
mà nhờ có sự ghi nhớ và biết mình kềm thúc gìn giữ rồi thì 
biết lựa chọn cái nào tốt đẹp mới nương theo, cái điều nào 
xấu xa tội lỗi thì xa tránh. 


Đặc tính của sự ghi nhớ có hai điều là: apilãpana 
lakkhana - đặc tính nhắc nhở tâm luôn không cho quên; 
upaggahana lakkhana - đặc tính dắt dẫn tâm hay là đặn bảo 
tâm cho chắc chắn. Giải rằng: khi hành giả có sự ghi nhớ 
nhắc nhở tâm rồi thì biết rõ pháp thiện, pháp ác, pháp cao 
thượng, pháp thấp hèn, pháp trắng, pháp đen, pháp có nhiều 
đức lành, pháp dẫy đây tội lỗi, rồi thân cận ưa thích pháp nào 
mà các bậc trí tuệ thường thân cận ưa thích và xa lánh các 
pháp đối phương, ví như ông quan coi kho tàng của vua, 
thường ông phải tâu cho vua hay rằng tài sản của nhà vua 
còn được bao nhiêu. Ngựa bao nhiêu, voI, xe, cộ, quân lính 
được bao nhiêu đều tâu rõ cho vua biết. Đặc tánh thứ nhì là 
dắt dẫn tâm nếu đã có trong tâm hành giả nào rồi thì người 
ấy biết rõ pháp nào lợi ích, pháp nào không lợi ích. Rồi xa 
lánh các pháp vô ích và dắt dẫn các pháp có lợi ích vào tâm 
cũng như người giữ cửa biết rõ kẻ nào tốt ngay thật, có lợi 


ĐĐ Bửu Chơn 27 


ích thì mới dắt vào chầu vua, còn người nào gian tà không 
đem lại sự lợi ích thì ngăn cản không cho vào. 

Như có câu Phật ngôn rằng: “Szfidovariko yam bhikkhave 
akusalam pajjahãya kusalam bhãveti: này các thầy tỳ khưu, 
sự ghi nhớ có đặc tánh dút bỏ các pháp ác và làm cho tăng 
trưởng pháp thiện ví cũng như người giữ của vậy. 


6. Giới như đồ trang sức cái xe (ratho silalankäro). 

Cái xe mà được tốt đẹp lộng lẫy cũng do nhờ có các món 
trang sức như là: màn, chấn, khảm v.v. Còn cái xe pháp mà 
được tốt đẹp quí báu thì cũng nhờ có giới để làm đồ trang 
sức cho tâm. 

Giới ấy ví như nước để rửa sự nhơ bần là phiền não của 
chúng sanh cho sạch và làm cho mát mẻ thân tâm gọi là 

*g1la7alam - thủy giới”, còn nói về vật để làm căn bản và 
nâng đỡ chúng sanh, thảo mộc, cầm thú v.v... hoặc như 
miếng ruộng để gieo trồng các giống lành hay là nâng đỡ 
không cho sa vào bốn cảnh khổ thì gọi là “s7/apathavr - địa 
ĐIỚI”. 

Tiếng nói giới đây ngụ ý trong bốn pháp là: tác dụng giới 
(cefana sila); tính hạnh giới (cefasika s14); thu thúc giới 
(samvara sĩla); hạn chễ giới (avifikkama sila). 

Giải rằng: người nào ý muốn xa lánh các điều tội lỗi do nơi 
thân, khẩu, nhất là sát sanh, hoặc là ý muốn thực hành đạo 
hạnh cho tròn đủ gọi là tác dụng giới. Tính người nào đang 
xa lánh các nghiệp ác của thân, khâu nhất là sát sanh thì gọi 
là tính hạnh giới hay là có ba cái tính không tham, không 
sân, chánh kiến ở trong thập thiện thì cũng gọi là tính hạnh 
giới. Sự thu thúc trong năm pháp là: thu thúc theo giới bổn 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 28 


ba-la-đề-mộc-xoa (pafimokkha sauvara) có 227 giới; thu 
thúc sự ghi nhớ (sa/isamvara) là gom thâu lục căn cho thanh 
tịnh không cho phiền não len vào tâm; thu thúc trí tuệ (ñãpụa 
samvara) là gom thâu sự ghi nhớ lại để quán tưởng trong khi 
thọ dụng trong các món vật dụng đừng cho ái dục, tà kiến, 
phiền não phát sanh lên; thu thúc sự nhẫn nại (khaptisam 
vara) là ráng chịu nhịn nhục trong lời ăn tiếng nói của người, 
hay là sự lạnh sự nóng, đói khát v.v... hoặc là đè nén đừng 
cho sự sân hận phát sanh lên; thu thúc sự tinh tấn 
(viriyasamwara) là ráng cô ý ngăn ngừa đừng cho ba tà duy 
phát sanh lênŠ hay là ráng tinh tắn trong sự nuôi mạng sống 
cho trong sạch bằng sự đi khất thực trì bình. Sự không dám 
làm sái quấy phạm đến giới của mình đã thọ trì gọi là hạn 
chế giới. 

Tiếng nói “giới” có nghĩa là ' 'thường” hay là “nâng đỡ”. 
Thường nghĩa là thân khâu bình thường vẫn trong sạch thanh 
tịnh, vì giới luôn luôn che chở cho thân khẩu được bình 
thường không cho làm điều ác. Còn nâng đỡ là gìn giữ các 
pháp lành không cho hư hoại. 

Giới cũng có nghĩa là: cao thượng, vĩ đại, mát mẻ, yên ồn. 

Giới có hai thứ khác nữa là: gián đoạn giới (sapariyanta 
sa) là giới của người đã thọ trì rồi mà làm cho phạm hay 
đứt đi do một nguyên nhân nào trong năm nguyên nhân là: 
vì muốn được lợi, muốn được danh, bảo bọc thân quyến, che 
chở cho thân thể mình, và che chở tánh mạng mình; vô hợn 
giới (apariyamta sïla) là giới của người đã thọ trì rồi mà 
không vì năm nguyên nhân đã kể trên mà phạm giới, nghĩa 
là luôn luôn giữ trong sạch không hề cho phạm một điều nào 


8 1) Suy nghĩ về tình dục. 2) suy nghĩ về thù oán. 3) suy nghĩ về hãm hại người. 


ĐĐ Bửu Chơn 29 


đên suôt đời, hoặc là giới của các bậc thánh nhơn không khi 
nào phạm. 


Có hai nguyên nhân làm cho giới trong sạch là: hồ thẹn 
(hiri) tội lỗi và ghê sợ (offappa) tội lỗi. 

Đặc tánh của giới là tích trữ các pháp lành? không cho hư 
hoại cũng như mặt đất nâng đỡ tất cả vạn vật vậy. 

Giới mà người nào đã thọ trì được chính chắn rồi thì sẽ 
được danh thơm tiếng tốt bay đi khắp cả thập phương. Như 
câu kệ ngôn PälI: “Candanam t†agara1m vãp¡ uppalam atha 
vassikl, etesarn gandhajatanam sila gandho anuffaro: những 
mùi thơm của trầm, bông sen, bông lài chăng hạn đều thua 
mùi thơm của bậc trí thức có giới hạnh trong sạch”. Hoặc 
như câu kệ khác là: “Appamafo aydm gandho yva yam 
tagara candam yoca silavatam gandho vãfdevesu uffamo: 
tất cả các mùi thơm nhất là mùi thơm của cây trầm, nêu đem 
so sánh với mùi thơm của giới thì rất ít oi vì không thể nào 
bay đi xa và ngược gió được, trái lại mùi thơm của giới có 
thê bay xuôi hay ngược gió và cùng khắp hết các nơi. 


7. Định như cây cốt xe (jhãnakkho). 

Trong cái xe có cây cốt để xỏ vào hai bánh xe mới lăn đi 
không xiên xẹo nghiêng qua bên này bên kia được, cũng như 
trong Pháp xa có thiền định ví như cây cốt để xỏ vào hai bánh 
là tỉnh tắn cho dính với chiếc xe là Bát chánh đạo mới có thể 
lăn đi ngay đến Niết-bàn, và kềm tâm không có xu hướng 
theo con đường khổ hạnh hay dung dưỡng. 


? Các pháp lành là: ngũ căn, ngũ lực, tứ căn thông, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, 
thât bô đê phận, thiên định, giải thoát, đạo quả, Niệt bàn. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 30 


Tiếng nói định nghĩa là pháp dùng đề thiêu đốt các pháp 
đối phương nhất là năm pháp che lấp (ivarana). Định có hai 
cách là: cận định (zøacãrg/7hana) và nhập định 
(appanajhand). 

Giải rằng: khi hành giả chọn một đề mục tham thiển nào 
trong 40 đề mục; như lấy đề mục về tử thi đang sình có mủ 
máu chảy phía trên phía dưới mà niệm: “Vipubbakam 
patikulam: tử thi có mủ chảy ghê gớm lắm” chỗ tâm lấy tử 
thi làm cảnh giới để niệm gọi là “parikamưna nimitfa - để 
niệm cảnh” khi hành giả nhìn kỹ tử thi mà niệm như câu Päli 
phía trên cho đến khi nhằm mắt lại cũng thấy rõ y như lúc 
mở mắt lúc ấy gọi là “ggaha nimitfa - đắc lực cảnh” là ấn 
tượng mình học đã phát sanh lên rõ rệt trong tâm, khi â ấy hành 
giả lìa ra khỏi chỗ tử thi ấy tìm nơi thanh văng ngồi day mặt 
về hướng tử thi, gom thâu hết tinh thần nhớ lại “đắc lực 
cảnh” mình đã thấy rồi niệm luôn câu Phạn như trên cho đến 
khi “pa(ibhaga nimifía - bình tĩnh cảnh” phát sanh lên thấy 
rõ tử thi yên lặng như người nằm ngủ êm đêm, lúc ấy năm 
pháp che lấp cũng yên lặng theo, năm chỉ thiền định cũng 
phát sanh lên rõ rệt, nhưng không đủ lực lượng, khi thì tâm 
nương dựa níu lẫy cảnh giới khi thì rớt ra, đứng níu vững lấy 
cảnh giới không lâu, ví như đứa bé mới biết đứng chựng 
người mẹ đỡ lên cho đứng không bao lâu lại té xuống, mãi 
như thế, chỗ này tâm đã vào cảnh “cận định” khi đã được 
“cận định” rồi thì ráng gìn giữ ấn tượng ấy đừng cho mất và 
luôn luôn siêng năng chú tâm niệm theo ấn tượng “bình tĩnh 
cảnh” ấy cho đến khi tâm phát sanh lên mạnh mẽ có thể đẻ 
nén cảnh dục để xông vào cảnh sắc tùy theo người huệ chậm 
(dandabhinna) hay là huệ mau (khippabhinna). Như người 


ĐĐ Bửu Chơn 31 


huệ chậm thì có năm tôc lực tâm còn huệ mau thì có bôn tôc 
lực!” khi ây tâm đã “nhập định”. 


Có thê định trong một ngày một đêm được, ví như người lớn 
có đủ sức khỏe khi đứng dậy làm công việc, có thê đứng luôn 
trong một ngày hoặc một đêm cũng đặng. 

Thiền định này còn chia ra làm hai hạng là phàm định và 
thánh định. Phàm định (/okjya/han4) là tâm hành giả nhập 
định như đã giải nhưng không có diệt trừ được phiền não nào 
chỉ có năng lực đè nén các thứ phiền não, nhất là năm pháp 
che lấp: trong lúc nhập định, khi xả định ra rồi thì phiền não 
ấy lại chậm rãi mọc lên ví như tắm đá thật to đè tạm trên cỏ 
không cho mọc lên được, nếu khi dỡ tảng đá ấy ra thì cỏ cũng 
có thể mọc lên vì chưa dứt gốc rễ. Hành giả nếu lúc nhập 
định mà năm tốc lực tâm thuộc về “lạc cảnh” thì hành giả 
đắc về “loại tứ thiền” (caffunaya). Còn như lúc nhập định 
mà tâm về “xả cảnh” thì đắc “loại ngũ thiền” (pañcakanay4), 
hai loại thiền này thuộc về “phàm định”. Còn thánh định 
(lokufIara7han4) là khi hành giả nệm “minh sát tuệ” đến lúc 
gần đắc đạo thì tốc lực tâm thứ 2 và 3 có thể diệt trừ ái dục 
phiền não theo thứ tự cho đến tốc lực tâm thứ 4 có thể đưa 
tâm hành giả qua ranh giới thánh đức và chỉ cho tâm thấy rõ 
Niết-bàn, kế đó tốc lực đạo tâm phát sanh lên một lần rồi tắt 
đi để chỗ cho “tốc lực quả tâm” phát sanh lên hai lần hay là 
ba lần (tùy theo huệ chậm hay mau), rồi mới sa vào chỗ “tâm 
trú” (bhavanga). Nếu bốn tốc lực tâm dẫn đầu thuộc về “lạc 
huệ cảnh” thì hành giả đắc loại “tứ thiền về thánh định”. Còn 


10 5 tốc lực tâm là: I) parikamma Javana: tốc lực niệm qua đề mục, 2) upacãra 
javana: tốc lực ép gần vào đề mục, 3) anuloma javana: tốc lực đưa xuôi theo 
đề mục, 4) gotrabhũ javana: tốc lực đưa qua ranh gới cảnh sắc, 5) appanä 
Javana: tốc lực vào nhập định. Như huệ lẹ thì có 4 tốc lực trừ tốc lực thứ 1 ra. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 32 


nếu bốn tốc lực tâm đầu mà thuộc về “xả huệ cảnh” thì đắc 
“loại ngũ thiền về thánh định” nghĩa là tâm định vào các quả 
thánh tùy theo loại thiền mình nhập vào gọi là thánh định. 

Định có hai thứ khác nữa là: định tâm vào cảnh giới 
(ãrammaniipanijjhäna) là lẫy đề mục của bát thiền làm cảnh 
giới cho tâm; định tâm vào đặc tánh (lakkanuipani/jhang) là 
minh sát tuệ lấy đặc tánh của các pháp hữu vi là vô thường, 
khổ não và vô ngã mà niệm cho đến khi đắc đạo quả Niết- 
bàn, tâm trụ vào chơn tánh của pháp Niết-bàn ấy gọi là “đặc 
tánh định”. 


Tất cả các loại thiền nhờ có “chỉ” (z#ga) để phân biệt. 

Như sơ thiền có năm chỉ là: tầm (viakka), sát (vicãra), phỉ 
(pữi), an (sukha), định (cifekaggaia). Nhị thiền bên “loại 
ngũ thiền” thì có bốn chỉ là sát, phi, an, định. Tam thiền có 
ba chi là: phỉ, an, định. Tứ thiền có hai chỉ là: an, định. Ngũ 
thiền có hai chỉ là: định và xả (upekkha). Còn như định thuộc 
về “loại tứ thiền” thì sơ thiền cũng giống nhau chỉ khác nhị 
thiền thì có ba chỉ là: phi, an, định. Tam thiền có hai chỉ là: 
an, định. Tứ thiền cũng có hai chỉ là: định, xả. 
Có một thí dụ cho hành giả dễ hiểu trong mỗi chỉ là: cũng 
như người thợ bạc làm cái ô, một tay cầm búa, một tay cầm 
cái ô (cái thân ô làm chưa xong) cho thật chắc đề lên viên đe 
đập sửa cái ô cho thật kỹ, tay kia thì lăn đi lăn lại coi chỗ nào 
còn chưa đều đập sửa cho đều, mắt thì nhìn kỹ lưỡng coi chỗ 
nào chưa đều cứ xoay đi xoay lại đập sửa mãi cho thật tròn 
đều, rồi đánh bóng cho thật láng, khi thấy cái ô đã được bóng 
láng tốt đẹp, thì vui mừng thỏa thích rồi tâm lại khỏa khoắn 
an vui không còn lo nghĩ gì tới sự làm cái ô nữa chỉ có yên 
lặng mà thôi. 


ĐĐ Bửu Chơn 33 


Ví cũng như hành giả tham thiên, tâm bắt đầu niệm (cột tâm) 
vào đề mục cho chắc chắn đừng cho tâm phóng túng đi đâu 
được cũng như người thợ tay câm búa tay câm cái ô cho thật 
chắc đừng cho rót, gọi là tầm. Sát là quan sát niệm đề mục 
cho thật kỹ càng xem cho rõ rệt cũng như người thợ cầm cái 
ô lăn đi lăn lại, đập sửa cho tròn trịa và đánh bóng cho thật 
láng. Phi là tâm thỏa thích làm cho rởn ốc hoặc mát mẻ cả 
thân mình v.v... cũng như người thợ, khi đánh bóng cái ô 
xong cho thật láng rồi, thì vừa lòng thỏa thích, với việc mình 
đã làm ấy. An là yên tịnh khỏe khoắn cả thân tâm cũng như 
người thợ làm ô xong, thì tâm yên vui không còn bận rộn gì 
đến việc làm cái ô nữa. Định là trạng thái của tâm yên trụ 
vào một cảnh giới cũng như người thợ tâm yên lặng trung 
bình chỉ biết mình đã làm xong cái ô. 

Khi hành giả nhập vào sơ định thì có đủ cả năm chi này, tâm 
lúc ây không còn nhớ đến tình dục nữa, nên gọi là “diệt dục 
tưởng” (kãma sañña nirodha). Khi nào đã thuần thục trong 
sơ thiền do năm pháp thuần thục (vzs?)!! rồi thì muốn niệm 
lên nhị thiền phải suy xét rằng: “Chi tầm và sát còn thô sơ 
bận rộn lắm lại gần năm pháp che lấp”, rồi chán nản không 
muốn có hai chỉ này nữa, lại suy xét đức tánh của ba chỉ trên 
là phỉ, an, định rất vi tế hơn, ráng chú tâm niệm ba chi ấy cho 
đến khi nào không cần tầm và sát nữa mà tâm vẫn nhập định 
được với ba chi kia là phỉ, an, định thì hành giả đã nhập vào 


!! Năm pháp thuần thục là: 1) Ävajjanavasĩ: thuần thục nhớ đến các chỉ thiền, 
2) Samäpajjanavasĩ: thuần thục trong sự nhập định, 3) Adhitthanavasĩ: thuần 
thục cách nguyện vọng là trong lúc nhập định hành giả muốn giữ thiền cho trụ 
lại 1 giờ hay 2, 3, 4, 5 giờ hoặc sáng đêm cũng được như ý muốn, 4) 
Vutthãnavasĩ: thuần thục khi xả định, 5) Paccavekkhanavasr: thuần thục trong 
sự suy xét tội của chi thiền định trong mỗi cõi thiền. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 34 


nhị thiền (chỗ này gọi là tầm và sát diệt - wiakavicãära 
nirodha). 


Hành giả nào mà nhập nhị thiền bỏ luôn được hai chỉ tầm và 
sát thì định â ây thuộc về bên “loại tứ thiền” (caftukkanaya). 
Khi đã lão luyện năm pháp thuần thục trong nhị thiền rồi 
muốn niệm lên tam thiền thì phải suy xét rằng “Chi phỉ cũng 
còn thô sơ vì ở gần bên tầm và sát, chỉ có an và định thì vi tế 
nhỏ nhen hơn”, rồi cứ niệm lẫy hai chi an và định cho đến 
khi nhập định được không còn phỉ nữa, chỉ có hai chi an và 
định, lúc ấy tâm đã nhập vào tam thiền (chỗ này gọi là phi 
diệt). 

Khi đã thuần thục trong năm pháp vasĩ rồi, muốn niệm lên 
tứ thiền, phải suy xét rằng “Chi an cũng còn thô sơ vì gần 
phi, hễ có vui thì còn khô, chỉ có tâm xả mới thiệt là quí báu 
cao thượng hơn, rồi niệm lẫy tâm xả cho đến khi nhập định 
được, không còn có chi an nữa, chỉ có tâm xả và định mà 
thôi, lúc ấy tâm đã vào tứ thiền, chỗ này gọi là “hơi thở diệt” 
(assãsa passãäsa nirodha), vì khi hành giả nhập tứ thiền rồi 
thì hơi thở ra vô không còn nữa. 

Tất cả các cõi thiền này là pháp đề thiêu đốt các pháp che 
lấp không cho chúng sanh thấy rõ con đường đi đến Niết- 
bàn như câu kệ ngôn rằng: “Naf/hi jhãnam apafiiasa natthĩ 
pañna qjhay¡no, yamhi jhananñca paññanca save nibbana 
sanrike: thiền định không bao giờ có với người không trí tuệ; 
trí tuệ cũng không bao giờ có với người không có thiền định; 
người . có thiền định và trí tuệ người ấy đã ở gần Niết- 
bàn vậy”. 


ĐĐ Bửu Chơn 35 


8. Tỉnh tắn ví như bánh xe (cakkaviriyo). 


Trong pháp xa có sự tỉnh tấn như bánh xe, lẽ thường xe 
nhờ có hai bánh mới lăn đi được, như thế nào, thì pháp xa là 
Bát chánh đạo mà tiễn hóa lên được cũng nhờ có sự tính tấn 
giúp sức, như chánh kiến là sự hiểu biết chơn chánh mà được 
tiễn triển cũng nhờ có sự tỉnh tấn luôn luôn ráng hiểu biết, 
cho đến chánh định được đầy đủ cũng do có sự tỉnh tấn trợ 
lực mới thực hành các pháp ấy xong. 

Năng lực của sự tinh tấn rất cần yếu trong nhiều chỗ, như 
nói về sức lực dùng để nâng đỡ các đức lành thì gọi là “tấn 
lực” (viriyabala), nêu nói về vĩ đại to hơn các pháp thì gọi là 
“tắn căn” (viriyindriya), nói về của tài sản thì gọi là “tấn tài” 
(viriyadhana), nói về pháp thực hành cho đến nơi giác ngộ 
thì gọi là “bồ đề tấn” (wiriya sambojjhanga). 

Tinh tấn thuộc về loại “tạp tính” đồng phát sanh với 37 thứ 
tâm. 

Có hai thứ tinh tấn nữa là: hân tỉnh tấn (kãyikaviriya) là sự 
siêng năng hành động do nơi châu thân, như ráng ngồi tham 
thiền hoặc ráng đi kinh hành v.v...; fính tỉnh tấn 
(cefasikaviriya) là sự siêng năng hành động trong tâm như 
ráng nhớ niệm đề mục thiên định v.v... hoặc là sự tinh tấn 
có bốn thứ như đã giải ở chỗ chi thứ sáu của Bát chánh đạo 
phía trước. 

Nguyên nhân để phát sanh sự tinh tấn có mười một pháp 
là: 

— Apäya bhaya paccavekkhanarä - suy xét về sự ghê sợ 

bốn cảnh khổ là suy xét rằng: “chúng sanh mà bị sa vào 

bốn đường khổ là súc sanh, atula, ngạ qui, địa ngục 
thường bị sự khổ não triỀn miên không bao giờ rảnh rang 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 36 


để thực hành cho đắc đạo quả được, khi suy xét như thế 
rồi phát sanh tâm sợ sệt kinh khủng bốn cảnh khổ ấy rồi 
ráng hành đạo cho đắc được đạo quả. Cũng như có một 
ông sa di trước kia là người thợ săn vào tu không bao lâu 
thôi chuyển muốn hoàn tục, nhờ thầy dùng thần thông cho 
thấy lửa địa ngục, bèn phát tâm kinh sợ, ráng hành đạo hết 
sức tỉnh tấn là lúc đi kinh hành sợ buồn ngủ lấy cỏ khô 
làm cái vòng rồi nhúng nước để trên đầu cho lạnh đặng 
không buồn ngủ để hành đạo, còn khi ngồi thì thọc hai 
bàn chân trong chậu nước vì sợ ngủ quên, ông ráng tính 
tấn hành như vậy cho đến khi đắc đến bậc A-na-hàm. 

— Ẩnisansa dassaviiä - thấy sự lợi ích là thấy rằng tất cả 
thánh pháp là 4 đạo 4 quả và 1 Niết-bàn không bao giờ tự 
đưa đến cho người lười biếng, chỉ phát sanh lên do nơi 
người cô gắng tỉnh tấn mà thôi. 


— Gamanavidhim paccavekkhandiä - suy xét con đường 
đi Niết-bàn là nghĩ rằng “Đức Phật, Độc giác Phật và các 
vị Thinh văn đệ tử Phật đã thực hành con đường nào mà 
đi đến Niết-bàn, con đường ấy người lười biếng không thê 
nảo đi đến nơi được, chỉ có người siêng năng tinh tắn mới 
đi đến nơi được”. 

— Pindapälta paccäyanaiä: tư cách không dễ duôi trong 
vật thực là suy nghĩ rằng: những người mà hộ độ vật thực 
ta hằng ngày đây không phải là thân bằng quyến thuộc 
hoặc là bầu bạn hay là tôi tớ chị ta, hoặc giả họ dâng vật 
thực đến ta họ cũng không nghĩ rằng sự sống của họ là do 
nhờ ta đâu. Nhưng vì họ nghĩ ta là người có giới hạnh và 
sự hành đạo cao thượng của ta sẽ đem lại cho họ nhiều 
phước báu nên họ mới dâng cúng cho ta. Mặc dầu Đức 
Phật có cho phép thọ lãnh vật thực của tín thí nhưng không 


ĐĐ Bửu Chơn 37 


phải để cho ta thọ thực cho thân thể được mập mạp, hay 
là để cho ta ngủ cho khỏe đâu, vì Ngài nghĩ rằng khi nhờ 
thọ thực đây để cho ta dễ dàng hành đạo cao thượng cho 
thoát khỏi khổ, chớ ta không nên dê duôi biếng nhác khinh 
khi vật thực của thí chủ, suy xét như thế rồi phát tâm lên 
tinh tấn hành đạo. Cũng như Đại đức Mahaãmittta đang đi 
khất thực nghe một bà tín nữ biểu con gái sửa soạn vật 
thực cao quí như cơm nấu với sữa và mật đặng để bát cho 
mình, còn bà thì chịu nhịn ăn cơm với muỗi rau cũng 
được. Khi nghe vậy ngài phát tâm nghĩ rằng: “Ôi! Bà tín 
nữ này không phải là bà con thân quyền chỉ ta, tại sao lại 
Sai con sửa soạn vật thực cao quí đề dâng đến ta như thế, 
bởi vậy nếu ta lười biếng không ráng hành đạo thì không 
đáng thọ vật thực này”. Khi suy nghĩ xong ngài liền trở về 
chỗ ngụ không dám dễ duôi, ráng tinh tấn hành “minh sát 
tuệ” cho đến đắc A-la-hán, vì không đám dễ duôi vật thực 
của thí chủ dâng cúng cho. 

— Dãyajja mahatta paccavekkhanarä - suy xét về gia tài 
là suy nghĩ rằng “thất thánh sản” (ariya drapya) là bảy 
báu của bậc thánh nhơn quí giá vô cùng, người dể duôi 
biếng nhác không thể nào thọ lãnh được, như con lười 
biếng không nghe lời giáo huấn của cha mẹ, thì cha mẹ từ 
bỏ đi, không cho lãnh lấy gia tài thế nào thì ta đây mà để 
duôi biếng nhác cũng không thê nào thọ lãnh lẫy bảy báu 
của bậc thánh nhơn ấy được.!? 

— Satthu mahatta paccavekkhanatã - suy xét về Đức Phật 
là bực cao thượng, Ngài có nhiều phước báu lạ lùng siêu 


! Bảy báu là: 1) Saddhã: đức tin, 2) Sila: giới hạnh, 3) Hiri: hồ thẹn tội lỗi, 4) 
Ottappa: ghê sợ tội lỗi, 5) Suta: nghe nhiều học rộng, 6) Cãga: dứt bỏ của ra 
bô thí, 7) Paññã: trí tuệ. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 38 


phàm xuất chúng, như khi Ngài giáng sanh vào thai bảo, 
khi xuất gia, khi đắc đạo, khi chuyển pháp luân đầu tiên, 
khi thuyết pháp độ mẹ trên cung trời Đạo Lợi xuống thế 
gian Ngài hóa lưỡng thông để thăng bọn tà giáo, khi nhứt 
định tuổi thọ và khi nhập Niết-bàn đều làm cho mười ngàn 
thế giới ta bà rung rinh chuyền động hết sức lạ thường. Ta 
đây đã xuất gia theo Giáo pháp của Ngài là một bực siêu 
phàm xuất chúng như thế lại dám dễ duôi lười biếng hay 
sao? 


— Jãti mahatta paccavekkhandiä - suy xét về đồng giỗng 

là suy nghĩ răng: “Ta đây không phải là dòng giông thâp 

hèn vì ta đã xuât gia theo Phật giáo thì ta là con của Phật, 

em của ta là Ra-Hâu-La, cháu của vua Tịnh Phạn, cũng là 

dòng giông của Tiên vương Okaäkar3Ja, vậy ta không nên 

dê duôi biêng nhác như dòng giông thâp hèn. 

— Sabrahmacäri mahatta paccavekkhanaiä - suy xét về 

các bậc đông đạo, là suy nghĩ răng: các bậc Thinh văn đệ 

tử Phật như Xá-Lợi-Phât và Mục-Kiên-Liên mà đắc được 

thánh pháp cũng đêu do nhờ có sự tính tân, nêu ta dê duôi 

lười biêng không ráng hành đạo như các bậc đông đạo của 

ta, thì không thê nào ta đặc được các quả thánh ây đâu. 

— Kusita puggala parivajjanafä - phải xa lánh người có 

tánh lười biêng. 

— Araddha viriya puggala sevandiä - phải thân cận người 
có sự tinh tân. 

— Tadaha muffafä - tư cách người có tâm xu hướng theo 

sự tinh tân trong cả bôn oal nghi. 

Đặc tính của sự tinh tấn có hai điều là: đặc ránh chuyên 
cân (ussaha lakkhan4) là cần mân không bỏ qua, luôn luôn 


ĐĐ Bửu Chơn 39 


tấn tới ví như loại cây cối có tánh cách tự nhiên mọc lên luôn 
luôn từ chút, từ chút không cần ai tiếp kéo nhỗ cho cao lên; 
đức tánh náng đỡ (upatthambha lakkhana) là bảo bọc nuôi 
dưỡng tương trợ các pháp lành không cho hư hoại cũng như 
cây nọc đề chống đỡ cái xe không cho xiên xẹo. 


Như câu Phật ngôn về pháp tinh tấn như vầy: Viriyabalo 
bhikkhave ariya savako akusalam pajJJahati kusalam bhavefi 
savajjam pajjahal qnavajam bhavet saddhammanam 
naparihäyari: này các thầy tỳ khưu, các bậc thinh văn đệ tử 
Như Lai đều có sự tinh tấn làm sức lực để đứt bỏ các pháp 
ác và tăng trưởng các pháp thiện, diệt trừ các pháp tội lỗi và 
làm cho các đức lành được tăng trưởng thêm, các bậc ấy 
không khi nào bị sai lạc ngoài Giáo pháp của Như Lai. 


9. Xả tâm như khúc cây chêm cái ách (wpekkhadhura 
samadhi). 


Trong pháp xa có tâm xả ví như khúc cây chêm, cũng như 
cái xe mà không có khúc cây chêm thì dầu cột dây cách nào 
thì cái gọng và cái ách cũng không vững vàng được vì bị 
nghiêng qua lắc lại luôn luôn, còn tâm xả cũng vậy là làm 
cho tâm được trung bình không vui không buồn đối với các 
cảnh giới tốt hay xấu đưa đến, và làm cho đức tin và trí tuệ 
được vững vàng. 

Tâm xả có nhiều thứ nhiều loại, nhưng chỗ này cốt yếu 
giải về tâm xả trong các “phối hợp pháp”, nhưng trong Thanh 
tịnh đạo giải có sáu thứ tâm xả gọi là “xả tổng hợp pháp” 
(tatra majjhaftupekkha). 

Nói về tâm xả có sáu thứ là: xả tâm trong lục căn 
(chalangupekkhä) là khi nào lục căn tiếp xúc với lục trần tốt 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 40 


hay xấu, vừa ý hay không, tâm cũng vẫn thản nhiên, quân 
bình không vui không khổ, chỉ có sự ghi nhớ và biết mình 
thôi; xả ứâm trong phạm hạnh (brahima viharupeRkha) là tâm 
xả đối VỚI tất cả chúng sanh và pháp hành vi trong khi nhập 
định về tâm xả của bốn pháp vô lượng tâm là (từ, bị, hỉ, xả); 
xả tâm trong bô đề xả (bojjhangupekkhä) là khi niệm theo 
bảy nhân sanh quả bồ đề đến khi tâm vào đến bồ đề xả (nhằm 
thứ bảy của Thất giác chỉ); xả frong tất cả “tổng hợp pháp - 
sahqjaladhammad” (tatra majjhaHupekkha); xả tâm trong 
thiên định (jhãnupekkhä) là khi nào hành giả đã nhập tứ thiền 
rồi thì tâm không có vui hay khổ chỉ cả, chỉ có xả tâm quân 
bình mà thôi; xd hanh tịnh (parisuddhupekkha) là tâm xả 
của các bậc A-la-hán rất trong sạch và yên lặng không còn 
bận rộn đến sự diệt trừ các pháp nghịch là phiền não nữa. 
Nguyên nhân phát sanh tâm xả có năm là: 


— Saffa majjhatfiaiä - tâm quân bình đôi với chúng sanh có 
hai chi là: kamznassakatä paccavekkhana - suy xét về 
chúng sanh đều có cái nghiệp là của ta, họ sanh hay tử 
cũng tủy theo duyên nghiệp của họ, ta không nên quyến 
luyễn theo chúng sanh ây: m0issafa paccavekkhana - suy 
xét về sự vô ngã là nghĩ răng: “Nê ếu suy xét cho vi tế thì 
trong thân chúng sanh ây cũng không phải là người hay 
thú, chỉ là nơi phối hợp lại của các nguyên chất vậy thôi, 
họ chỉ là một vật rỗng không chăng có ta chỗ nào cả. 


— Sankhära majjhatiaiä - tâm quân bình đối với các pháp 
hữu vị, có hai chị là: asãm¡kabhaäva paccavekkhana - suy 
xét về pháp hữu vi đều vô chủ, như y ta mặc đây nó tự 
nhiên lần lượt thay đổi màu sắc, cũ hư rồi rách nát sẽ thành 
một tấm vải chùi chân, nếu y này mà có chủ thật thì sao 
không ngăn cản y ấy lại đừng cho hư hoại (y cũng thuộc 


ĐĐ Bửu Chơn 41 


về pháp hữu vi là do sự tạo ra); /øvakälikabhäva 
paccavekkhana - suy xét về vật mượn của người là suy 
xét rằng “các pháp hữu vi, như y chắng hạn đều là vật tạm 
mượn của người, vì vật mượn thì không thể làm chủ lâu 
dài được phải trả lại cho họ”. Khi suy xét như thế thì tâm 
sẽ xả hết trong các pháp hữu vi. 


— SaffIa sankhara kelaya na puggala parivajjandafä - phải 
xa lánh người có tâm quyền luyến gìn giữ chúng sanh và 
các pháp hữu vI. 
Giải rằng: “Người nào dù xuất gia hay tại gia chăng hạn, 
như người tại gia thì quyến luyến thân thiết với vợ con 
mình. Còn bậc xuất gia thì chỉ có thân thiết quyến luyến 
theo các đệ tử mình, hoặc là các thầy tỳ kheo hay sa di 
cùng một thầy với mình thôi, hoặc là có khi tự giặt y, 
nhuộm y, cạo đầu, đốt bát cho các học trò mình, khi các 
vị ấy đi đâu vắng chút ít, thì ngó đớn dác tìm coi, miệng 
thì lầm thầm răng “ông sa đi hay tỳ khưu này đi đâu kìa”, 
hoặc có khi ai hỏi mượn học trò mình đi cạo tóc giùm thì 
trả lời rằng “mượn mây ông khó lắm, chính tôi đây còn 
không dám sai mượn thay”, người có tư cách quyến luyến 
như thế gọi là gìn giữ bảo bọc chúng sanh. Còn như người 
nảo mê thích săn sóc y bát, bàn ghế chén ly và các vật 
dùng xải v.v... không cho ai rờ đụng được, như có ai 
mượn thì nói thế này thế kia hoặc là nói thoái thác rằng: 
“cho ông mượn sao được, tôi đây còn không dám dùng 
xài thay, người có tư cách như thế gọi là quyến luyến gìn 
giữ các pháp hữu vi (pháp hành). 


— SaffIa sankhara majjhafta puggala sevenaíaä - phải thân 
cận người có tâm xả đôi với chúng sanh và pháp hữu vI. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 42 


— Tadadhi muifafa - tư cách người có tâm xu hướng và 
vui thích sự xả tâm trong bôn oal ngh1. 


Năm pháp này là nguyên nhân làm cho phát sanh lên tâm xả. 


10. Tri túc như dây cột cái ách với cổ thú 
(anicchaparivanan). 

Trong pháp xa có tri túc là sự không tham muốn ví như 
sợi dây cột ách cho dính với cô con thú, mới kéo cái xe đi 
được, giữ con thú cho dính với cái ách, cũng như tri túc để 
cột tất cả các pháp lành cho trụ trong thân tâm. 


Sự tri túc, theo trong chú giải thì chính là sự ít tham muốn 
của các bậc xuất gia có ba trường hợp là: fri tức trong sự vui 
thích (sakasantosa) nghĩa là khi bốn món vật dụng, y, bát, 
chỗ ở, thuốc men phát sanh lên đến thầy tỳ khưu thì nên suy 
nghĩ rằng “trong lúc xuất gia thầy ta có dặn phải nuôi mạng 
sông bằng sự đi khất thực xin ăn, dầu người cho vật ngon 
hay đở, tốt hay xấu, cung kính hay không, mình cũng chăng 
nên tỏ thái độ khen chê, hoặc bất bình trong khi đương thọ 
lãnh, là họ cho cách nào chẳng hạn cũng vui lòng thọ lãnh”; 
tri túc trong vật dụng đã được (sanfasamfosa) là vật chỉ mà 
mình đã được rồi, dầu ít nhiều, tốt xấu cách nào, cũng không 
có ý muốn tìm thêm ngoài vật ấy ra, và ráng đè nén sự tham 
muốn quá độ, chỉ vui thích với vật dụng mà mình đã được 
ây; trí túc bình đăng (sama sanfosa) là trong khi tiếp xúc với 
nghịch cảnh, tâm cũng không tỏ vẻ bực tức, phiền muộn, 
hoặc khi tiếp xúc thuận cảnh, tâm cũng không mê thích quên 
mình, tâm luôn luôn quân bình vui thích trong mọi trường 
hợp. 


ĐĐ Bửu Chơn 43 


Trong mỗi món vật dụng đều có ba hạng in nhau là: đấc lợi 
tri túc (yatha labha sanfosa) là thầy tỳ kheo trong Giáo pháp 
khi đã được y rồi, dầu tốt hay xâu, cũng vẫn vui lòng dùng 
Xài y ấy, dầu có ai đem y khác tốt hơn đến dâng, cũng không 
muôn lãnh nữa, chỉ vui thích với y mình đã có ây thôi; sức 
khỏe tri túc (yathã bala sanfosa) là khi thầy tỳ kheo có bịnh 
hoặc y dày, nặng, sợ bịnh sẽ tăng lên, mới đem y dày tốt của 
mình mà đổi lẫy y mỏng xấu hơn của vị khác để dùng tùy 
sức khỏe của mình khi có bệnh; phẩm hạnh tri túc (yatha 
sãripa sanfosa) là thầy tỳ kheo mới tu còn nhỏ hạ mà được 
người dâng y quí giá tốt đẹp bèn nghĩ rằng “y này đáng cho 
các vị Đại đức có nhiều phước lành cao thượng thọ dụng, 
còn ta dây mới tu ít phước đức, không đáng mặc y quí giá 
này”, nghĩ như thế rồi đem bỏ y ấy cho vị khác, còn mình thì 
đi kiếm vải người bỏ nơi đống rác đem làm y mà mặc tùy 
theo phâm hạnh của mình. 

Mỗi món vật dụng đều có ba hạng tri túc trong bốn món vật 
dụng là: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc chữa bệnh thành ra 
mười hai pháp tri túc, các bậc trí tuệ nên hiểu ba món vật 
dụng khác cũng tương tợ như sự tri túc trong y phục. 

Sự tri túc không phải chỉ trong bốn món vật mà thôi, dầu 
thầy tỳ kheo có vui thích đến bát vật dụng (a/haparikkhara) 
là: 3 tấm y, l bình bát, l con dao cạo, Ï ống đựng kim, l sợi 
dây lưng, 1 bình lọc hay I vải lọc nước cũng gọi là tri túc 
vậy. 

Thầy tỳ kheo nào có sự tri túc, khi muốn đi nơi nào cũng dễ 
dàng, vì chỉ có các món ấy dính theo mình mà thôi cũng như 
loài chim muốn bay đi đâu cũng tự do chỉ đem theo có cặp 
cánh là bận rộn. Thây tỳ kheo ấy gọi là bậc tri túc, hay là bậc 
ít tham muốn, hoặc gọi là bậc không tham cũng được. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 44 


Về phần thiện tín thì nên tri túc trong tình dục theo ngũ trần, 
là chỉ vui thích với vợ con mình mà thôi, chớ không có ý 
muốn được người thiếp khác nữa. 

Sự tri túc là một đức tánh sẽ đem lại những điều lợi ích và 
an vui cho tất cả Chư Thiên và nhân loại, cũng như có câu 
Phật ngôn rằng “Sakacifamdamaya mãnena itaritarena 
samtulthena lukhena pica santu{thena nanñam pa{thera 
sabahum Itaritarena samtH{fhi samaññam paripuraHi: Thầy 
tỳ kheo khi đã dạy dỗ tâm mình được rồi là bậc có tri túc 
trong tứ vật dụng dầu tốt xấu, đở ngon, ít nhiều chi, tâm cũng 
không mong mỏi được món khác, chỉ vui thích và điều độ 
với vật mà mình đã được”. 

Sự tri túc này theo trong chú giải bộ kinh Hạnh phúc 
(Mangalasuffa) có bốn điều tri túc (là sự ít khoe khoang hay 
là ham muốn): 


— Paccäya sanfosa - trì túc trong bốn món vật dụng như 
đã giải. 

— Pariydffi sanfosa - trI túc trong pháp học là kinh luật 
mình hiểu biết. Như thầy tỳ khưu thông hiểu tạng kinh, 
tạng luật hoặc tạng luận, một trong tạng nào, hoặc thông 
suốt cả nhị tạng hay tam tạng, nhưng khi đi chỗ nào không 
có ai biết mình là người thông hiểu nhiều kinh luật, mình 
cũng không có ý muốn khoe khoang cho người biết, trừ 
phi khi nào có người biết rồi hoặc họ hỏi thì mới tùy tiện 
mà trả lời thôi, như ông sa di Revata Kumãra thông hiểu 
cả tam tạng, có một hạ ông nhập một chỗ, mà không ai 
biết ông là bậc thông hiểu kinh luật nên họ không hề khi 
nào hỏi kinh hay là thỉnh ông thuyết pháp nói đạo chỉ cả, 
nhưng ông cũng không khi nào tỏ vẻ cho họ biết mình là 


ĐĐ Bửu Chơn 45 


một vị pháp sư, đến khi ra hạ có Đức Phật và Đại đức Xá- 
Lợi-Phất tới chỗ ông, người trong xứ mới thỉnh Đại đức 
Xá-Lợi-Phất thuyết pháp, ngài biểu thỉnh ông sa di, ai nấy 
đều ngạc nhiên khi nghe ông Revata thuyết pháp rất hay, 
nhưng trái lại họ bất bình, phiền ông sao nhập hạ ở đây 
lâu rồi mà không cho họ biết, nhân cớ ấy Đức Phật bèn 
giảng cho biết rằng: ông là một bậc có tri túc trong pháp 
học rất cao thượng vậy. 

— Dhũtanga sanfosa - tri tũc trong pháp đầu đà là thầy tỳ 
khưu khi đã nguyện pháp đầu đà nào rồi thì không hề có 
ý muốn khoe khoang cho ai biết, dầu cho các bậc xuất gia 
đồng đạo với nhau cũng không nên cho biết, như có hai 
thầy tỳ khưu là anh em ruột, một hôm ông em đi khất thực, 
được món ăn cao quí muốn để dâng cho ông anh, nhưng 
ông anh đã đi bát về thọ thực đã xong rồi, ông em không 
biết ô ông anh đã nguyện giữ đầu đà ăn một bữa, đem vật 
thực ấy lại cố nài cho ông anh ăn, ông anh không lãnh mà 
ăn nữa, ông em bèn nói hay là ông anh đã nguyện pháp 
đầu đà ăn một bữa thôi, ông anh mới nghĩ răng “Nếu ta 
không lãnh mà ăn nữa thì em ta sẽ biết ta là người giữ 
pháp đầu đà, vậy ta lẫy ăn đừng cho em ta biết được rồi 
sau sẽ nguyện lại”, nghĩ xong ông lãnh thọ thực như 
thường vì không muốn cho em biết mình nguyện đầu đà. 


— Pativedha saníosa - tri túc trong pháp đã giác ngộ là 
thầy tỳ kheo ít sự khoe khoang ham muốn dầu mình đã 
đắc thiền hữu sắc hoặc vô sắc, hay là đã đắc đạo quả Niết- 
bàn rồi nhưng rất tri túc không cho ai biết mình đã đắc 
pháp cao thượng, dầu cho bậc xuất gia đồng đạo mình 
cũng không có ý muốn khoe khoang cho hay. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 46 


Sự tri túc là một pháp lành đề làm cho bậc xuất gia được 
đây đủ những đức tánh cao thượng vậy. 


11. Sự nhẫn nại (kbami). 

Lẽ thường người ta chiến đấu với quân địch phải mặc 
thêm hộ thiết giáp mới có thê che chở được những khí giới 
của quân địch không chạm nhằm thân thê được như thế nào 
thì hành giả ra chinh chiến với quân địch là phiền não cũng 
phải mặc bộ thiết giáp là sự nhẫn nại (khanfi) để che chở 
những khí giới là lời nói của kẻ khác, mới chống cự lại với 
quân địch là phiền não được. Sự nhẫn nại ví như bộ áo thiết 
giáp (ikkhä camma sannaho) khi đã phát sanh lên trong 
thâm tâm người nào rồi thì người ấy có thê nhịn được tất cả 
lời nói chẳng lành của kẻ khác, hoặc có thể đè nén lòng sân 
hận của mình đối với kẻ nghịch. 

Như có một kiếp Đức Phật Thích Ca còn làm một vị Bồ- 
tát, kiếp ấy ngài làm vua, có một vị quan ngoại tình với 
hoàng hậu mới âm mưu bắt Ngài và một ngàn ông quan khác 
đem đi chôn sông, đến lúc tối những con chó đến bươi để ăn 
thịt, nhờ đó mà Ngài thoát chết và cứu luôn một ngàn vị quan 
kia, khi về trào song tâm N gài cũng vẫn thản nhiên không 
oán thù mà làm hai vị quan ây do nhờ sự nhẫn nại ba-la-mật 
của Ngài. Vì vậy nên Đức Phật mới cho pháp nhẫn nại là một 
pháp dùng để thiêu đốt các tội lỗi và phiền não. 

Như trong kinh Pali có nhiều kệ ngôn khen ngợi sự nhẫn nại 
rằng: “Khanti paramam tapofikkha: nhẫn nại là một pháp 
rất quí báu dùng để thiêu đốt các tội lỗi”; “s?fasamadhi 
gunanam khanti padhãna karanamn sabbepi kusaladhamma 
khantyä yeva vuddhanrite: sự nhẫn nại là pháp rất quan trọng 


ĐĐ Bửu Chơn 47 


để nâng đỡ giới và định, tất cả các pháp thiện cũng do nơi sự 
nhẫn nại mà phát sanh lên”; “kevalãnampi pãpãnam khanti 
mulam nikqntati garaha kalahadinaln mulam khanafi 
khanfiko: sự nhẫn nại có thê cắt đứt sốc rễ của các tội lỗi, 
hoặc là dùng để đào tận cả gốc rễ của các điều tội lỗi”; 
“khanfi đhirassa lankaro khanfi tapo tapassino khanti bala1m 
vayafmnam khanti hita sukhãvahã: sự nhẫn nại là đồ trang 
điểm của bậc tri thức, sự nhẫn nại là một pháp để thiêu hủy 
các điều tội ác, sự nhẫn nại là lực lượng của người hành đạo, 
sự nhẫn nại sẽ đem lại điều lợi ích và an vui cho người”; 
“khamliko melava labhT yassasr sukhasilava pựo 
devamanussänamn manãpo hotikhanfiko: người có sự nhẫn 
nại thường được nhiều bạn lành, danh lợi và sự an vui; Chư 
Thiên và nhân loại thường thương yêu ưa mến người ấy”; 
“aqdanopé paresanca dihava hova khantRo sagga 
mokkhagamam maggam arulho hoti khanfiko: người có sự 
nhẫn nại sẽ đem lại sự lợi ích cho mình và cho người khác; 
người nhẫn nại đương bước chân lên con đường để đi đến 
cõi thiên đàng và Niết-bàn vậy”; “saffhuno vacanovädam 
karotfo yeva khantiko paramaya ca pHjãya Jinan phjefi 
khaniiko: người nhẫn nại mới thật là thực hành theo lời giáo 
huấn của Đức Phật và người ấy gọi là cúng dường Ngài bằng 
lễ vật quí báu là sự nhãn nại vậy”. 


Chỗ nói sự nhẫn nại là sự nhịn chịu trong sự lạnh sự nóng, 
muỗi, mòng, g1ó, nắng, răn nhỏ rắn lớn và tất cả sự khổ não 
đã phát sanh lên các cách nào cũng vẫn nhịn chịu không sờn 
lòng nao núng, cũng như người có sự tính tấn ráng làm các 
thứ phước lành, như khi ngôi nghe pháp hay tham thiền, dầu 
trong lúc â ấy có sự rủi ro tai hại thế nào cũng ráng chịu cho 
đến khi làm xong phận sự hay đạt được sự lợi ích mới nghe, 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 48 


hoặc là bị kẻ thấp hèn hơn mình khinh khi chê bai nói xấu 
mình, nhưng cũng vẫn đè nén nhịn chịu không cho sự sân 
hận phát sanh, người ấy mới thật là nhẫn nại quí báu cao 
thượng vô cùng. 


Như có câu kệ ngôn của vị đạo sĩ tên Saraiga nói rằng: 
“Bhayahi seithassa vacokhametha, sarambha hefi pana 
sadisassa yocidhahimnassa vacokhametha etam khanti 
uftamaluu sanfosa: nhẫn nại lời nói của người quyền thế hơn 
mình, là vì sợ người mà nhẫn nhịn còn nhẫn nại với người 
ngang hàng mình là vì sợ sanh điều tội lỗi trong sự cãi cọ, 
như thế không phải là thật nhẫn nại đâu; người nào mà nhẫn 
nại được lời nói thóa mạ của kẻ thấp hèn hơn mình (thấp hèn 
về quyền thế của cải, dòng giống, sắc đẹp) người ấy mới gọi 
là nhẫn nại cao thượng quí báu khó làm vậy. 

Hơn nữa, người nào chịu nhịn được những sự đánh đập, chửi 
mắng, chém đâm, hay là giết luôn sanh mạng của mình cũng 
không có lòng sân hận đối với người ây, trái lại vẫn bình 
tĩnh, nhẫn nại như thường, như thế gọi là nhãn nại ba-la-mật 
(parãmi) vậy. Có câu Phật ngôn răng: “Akkosamvadha 
bandhañca qdufthoyotiL tikkhaHn khanHbalam balanikam 
tuunham brumi brahmandrfii: người nào không có lòng hãm 
hại hoặc phá hoại đến chúng sanh và pháp hành lại nhẫn nại 
được 10 điều chửi mắng!3 của người, muốn thắng hơn mình 
hoặc đánh đập mình, Như Lai gọi người ấy đã có sức lực 
trong sự nhẫn nại là bậc Bà-la-môn vậy (chỗ này Ngài ám 
chỉ là bậc A-la-hán). Đặc tánh của sự nhẫn nại là nhịn chịu 
không cho tâm sân hận phát sanh lên. 


!3 1) Chửi mắng là đồ ăn cướp, 2) là kẻ ác, 3) là người sĩ mê, 4) là con la, 5) là 
con bò, 6) là con lừa, 7) người như địa ngục, 8) là súc sanh, 9) là người không 
thể sanh về nhàn cảnh, 10) là người phải sa đọa cảnh khô. 


ĐĐ Bửu Chơn 49 


Người có sự nhẫn nại sẽ được nhiêu điêu lợi ích và có thê 
đặc được các pháp cao thượng là đạo quả Niêt-bàn. 


Sự nhẫn nại có năm phước báu (sự lợi ích) là: được Chư 
Thiên và nhân loại thương mên (piyo manapo); không có gây 
nhiều oán thù, oan trái (wa verabahulo); không có gây nhiều 
tội lỗi (na vajjabahulo); khi sắp chết không loạn tâm 
(asamnujJho) (là tầm có sự bình tĩnh và ghi nhớ); khi chết 
được sanh về nhàn cảnh (sugafi). 


Người có sự nhẫn nại sẽ được năm quả báo như trên. 


12. Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh. 

Khi hành giả đã bước lên xe pháp có đủ các món phụ tùng 
lại có sự ghi nhớ như người đánh xe quay đầu trực chỉ về 
phía Niết-bàn, sự ghi nhớ lại có phận sự luôn luôn chiến đấu 
chống cự với quân địch là phiền não đến cản đường không 
cho xe tiễn đến nơi nhất định. 

Vấn: Cái chỉ gọi là quân địch? Có mấy thứ? 

Đáp: Quân địch đây là ám chỉ các pháp tương đối với pháp 
thiện, có trạng thái ngăn cản chúng sanh không tiến đến nơi 
giải thoát; quân địch ấy có năm thứ là: sự sân hận (đos4); sự 
hãm hại người (vihisđ); sự chung chạ với phe đảng (đám 
đông) (gawasaiganika); sự lẫn lộn với phiền não 
(kilesasangarnika); tất cả pháp ác (sabba kusala). 

Năm pháp này có tánh cách ngăn trở và phá hoại không cho 
tâm chúng sanh vui thích theo pháp thiện mà thực hành theo 
Bát chánh đạo cho đến nơi diệt khổ, khi nào đã thắng được 
các pháp nghịch này rồi thì mới dễ dàng thắng đến Niết-bàn. 
Nhưng nếu muốn dứt bỏ hoặc là thắng các pháp nghịch này 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 50 


thì phải có đủ năm món khí giới cho tinh xảo mới đương cự 
lại được. 

Năm thứ khí giới ấy là thế nào? Năm thứ là: sự không thù 
oán (abyãpađo) tức là tâm bác ái (ma//4); sự không hãm hại 
(avihimsa) tức là tâm bị ai (karuna); thân thanh tịnh 
(kayaviveko); tâm thanh tịnh (ciaviveko); phiền não thanh 
tịnh (wupadhiviveko). Năm pháp này giống như năm món khí 
giới tinh xảo để đương cự mà trừ diệt quân địch phải vỡ tan 
thua bỏ chạy. Vì mỗi món khí giới dùng để đối trị lại với mỗi 
quân địch. 

— Món khí giới thứ nhất là không thù oán tức là tâm bác 
ái, thương mến đến tất cả muôn loài không có lòng hãm 
hại hay là phá hoại đến các vật hữu tri hay vô tri cho hư 
hại. Vì bên quân địch là sự thù oán còn có bè bạn khác 
nữa là: hưng đữ (kodho) là tỏ thái độ hung tợn làm dữ la 
ó nhưng chưa hãm hại al; sân hận (doso) là có tư cách 
hãm hại, tàn sát chúng sanh và pháp hành cho tiêu hoại; 
oán cừu (upanäho) là gây oan trái suốt đời không nguôi, 
nhưng lại tỏ thái độ vui vẻ ưa mến như thường chờ khi có 
dịp mới trả thù cho được mới thôi, cũng như chuyện vợ 
lớn và vợ bé gây thù kết oan trái với nhau nhiều kiếp hại 
qua hại lại cho đến khi gặp Đức Phật ngài mới gỡ oan trái 
ây cho, từ đó sự cừu oán mới dứt; hấm hại (byãpãdo) là 
có tính cách hiềm thù ngắm ngầm không tỏ vẻ hung dữ 
liền khi Ấy, để chờ lừa địp sau này sẽ hãm hại cho được 
như ý muốn. 

Tất cả bốn pháp ác này do nhờ sự không sân hận hay là 

lòng bác ái mới dứt bỏ mà thắng được, cũng như chuyện 

của cô Uttarã là một tín nữ trong Phật giáo có chồng vệ 
nhà bá hộ tà kiến không tin tưởng Phật pháp. Từ khi về 


ĐĐ Bửu Chơn 51 


nhà chồng thì không có dịp được làm điều phước thiện, 
cô mướn một cô gái giang hồ để hầu chồng thế cho mình 
trong nửa tháng đặng cô có rảnh rang đi làm phước. Cô 
kia khi ở với chồng người ít lâu lại tham muốn đoạt chồng 
người để làm chủ, nên lập mưu hãm hại cô chủ nhiều lần 
nhưng vô hại, sau cùng mướn người lẫy nước đang sôi mà 
chế lên mình cô Uttarä nhưng cô không có lòng sân hận 
thù oán, lại tội nghiệp thương xót đến cô kia, nên nước ấy 
trở nên mát như nước lạnh, cô kia hoảng hồn biết đã có 
lỗi nhiều bèn đến tạ tội mà xin cô xá lỗi cho, cô Uttarã bèn 
dẫn cô kia vào chùa bạch cho Đức Phật nghe hết đầu đuôi. 
Nhân dịp ấy, Ngài bèn giảng rằng: “Akkodhena jine 
kodham, asadhum sadhung jine, jine kadariyam danena 
saccenäsika vadinam: người không sân hận thắng được 
người sân hận, người có lòng tốt thăng được người lòng 
xâu xa, người rộng rãi (bố thí) thắng người bỏn xẻn, người 
chân chánh thắng được người tà dại không ngay”. 

Khi hành giả có tâm không thù oán tức là lòng bác ái rồi 
thì cũng như món khí giới tinh xảo để đương cự lại với 
quân địch là sân hận phải thua ngay. 

— Món khí giới thứ nhì là không hãm hại (avihasa) là sự 
không tàn phá, hiếp đáp, làm hư hoại đến chúng sanh và 
pháp hành tức là lòng bi ai (karuna) đề đương cự lại với 
quân địch là sự hãm hại như đánh đập giam hãm, chặt tay 
chân, hay là phá hoại các pháp hữu vi cho hư hao không 
dùng xài được, khi có tâm bi ai thì sẽ thắng được quân 
địch một cách dễ dàng. 

— Món khí giới thứ ba là thân thanh tịnh (kayaviveka) như 
một ít hành giả tự suy xét thấy rõ tội lỗi trong sự chung 
chạ, lộn xộn với phe phái là bẻ đảng đám đông người sẽ 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 52 


làm cho thân tâm ta bận rộn tiếp xúc với nghịch cảnh do 
sự nghe sự thấy thì làm sao cũng bị nóng nảy, sân hận, bất 
bình phát sanh lên, nên khó mà gìn giữ tâm cho thanh tịnh 
tốt đẹp được. Khi hành giả nghĩ đến những tội lỗi như thế 
mới chán nản rời bỏ phe đảng đông người tìm nơi thanh 
văng ở một mình thì tự nhiên sẽ được thân thanh tịnh như 
món khí giới để đương cự lại với quân địch là sự chung 
chạ theo đám đông người. 


Sự chung chạ bận rộn theo phe đảng là tâm quyến luyến 
dứt bỏ không được, có năm điều là: đi/fhi samsaggsa - 
quyến luyến với sự thường thấy; saUdn4 samsagga - 
quyên luyến với sự thường nghe; samullapa sainsagsa - 
quyên luyến với lời nói chuyện vãng (nhất là nói với phụ 
nữ); paribhoga saimsagga - quyến luyến theo các món 
dùng xài đụng chạm như chỗ nằm ngồi, sự ăn mặc v.v...; 
kãya saimsagga - quyên luyễn với sự đụng chạm thân 
mình với nhau, như sự quen đùa giỡn hay là đấm bóp cho 
nhau. 


Khi hành giả đã xa lánh rời bỏ các sự quyến luyến như 
trên rôi tìm nơi thanh văng ở một mình thì gọi thân thanh 
tịnh. 


— Món khí giới thứ tư là tâm thanh tịnh (ca viveka) là 
trạng thái của tâm yên lặng do nhờ bát thiền là bốn cõi 
thiền hữu sắc và bốn cõi thiền vô sắc (coi chỗ thiền định 
phía trước) vì thiền định là pháp dùng để đè nén vọng tâm 
và các pháp che lấp không cho phát sanh lên, tâm được 
yên lặng do nhờ bát thiền gọi là tâm thanh tịnh như món 
khí giới để trừ phiền não, như trong Päli có nói: “Cifa 
vivekena kilesa sangnaikam vjjihari: diệt trù được các 
phiền não do tâm thanh tịnh vậy”. 


ĐĐ Bửu Chơn 53 


— Món khí giới thứ năm là phiền não thanh tịnh („»adhi 
viveka), phiền não là pháp vương vấn, ràng buộc, cột trói 
thân tâm chúng sanh phải bị luân chuyên trong vòng sanh 
tử luân hồi, phiền não này có mười thứ là: £a„hữpadlhi - ái 
dục là phiền não vấn vương (ràng buộc); đi//wñpadli - 
kiến thức là phiền não vấn vương; #iesửpadli - sự nhơ 
bân trong tâm là phiền não vấn vương; &ømmñpadhi - 
nghiệp là phiền não vẫn vương; đuccaritipadhi - pháp ác 
là phiền não lơ vương; ãhäripadi¡ - vật thực là phiền 
não vẫn vương!*: pzƒighiipadbi - bất bình là phiền não vân 
vương; TH DEBGTING. dhãtñpadhi — bôn điều chấp là 
phiền não vẫn vương” ; chaviñnanakaynpadlh: - lục thức 
là phiền não vấn vương; chajjhaffi Kayatanupadlhi - lục 
căn là phiền não vấn vương. 


Khi hành giả đã diệt được mười điều phiền não này rồi thì 
gọi là phiền não thanh tịnh là món khí giới để diệt trừ tất 
cả các pháp ác, như có câu Pãli rằng: “Upadhi vivekena 
sabba kusalam vụjhaíi: diệt tận cả các pháp ác do nhờ 
phiền não thanh tịnh”. 


Như thế thầy tỳ khưu là bậc thinh văn đệ tử Phật khi biết 
rõ sự thực hành như thế nào đề diệt trừ phiền não rồi thì 
không còn vui thích theo sự lễ bái cúng dường và danh 
lợi, lại cô găng thực hành theo các pháp thanh tịnh ấy cho 
đến khi diệt được các quân địch là pháp đối phương phải 
vỡ tan thua chạy hết. 


!4 Vật thực có 4 thứ là: 1) Vật thực ta ăn được như cơm bánh, 2) Sự tiếp xúc là 
vật thực của Thọ, 3) Tâm thiện ác là vật thực cho sự đầu thai, 4) Thức là vật 
thực để phát sanh danh sắc. 

kẽ l) Chấp theo ngũ trần, 2) Chấp theo kiến thức, 3) Chấp theo lệ cúng tế, 4) 
Chấp ngũ uần này là cái “Ta”. 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 54 


Năm pháp đối trị là: mettaya dosam vụJhaíi - diệt trừ sự 
sân hận do lòng bác ái; karwnaya vihimsam vụ?haïi - diệt trừ 
sự hãm hại do lòng bác ái; kãya vivekena ganasaiganikam 
vử7/hari - diệt trừ sự lộn xộn chung chạ với phe đảng do thân 
thanh tịnh; cia vivekena kilesa sanganikam vijhaíi - diệt 
trừ sự lẫn lộn chung chạ với phiền não do tâm thanh tịnh; 
upadhi vivekena sabbäkusalam vijjhati - diệt trừ tất cả các 
pháp ác do phiền não thanh tịnh. 


Dứt trừ năm món khí giới để diệt trừ quân địch. 


Kết luận. 

Pháp xa này đức Thích Ca Mâu Ni thuyết ra nhân vì Đại 
đức Änanda thấy cái xe của vị bà-la-môn tên Jãnussoni mới 
về bạch hỏi Phật nên Ngài mới dùng Bát chánh đạo để làm 
cái xe pháp cho hành giả lên đánh đi đến cõi Niết-bàn, nhưng 
cũng phải cần có các món phụ tùng khác như bộ thiết giáp là 
pháp nhẫn nại mặc vào mình để che chở khí giới của quân 
địch không cho phạm nhằm v.v... khi ấy hành giả mới chiến 
đấu với quân địch để lướt xông. đến cõi an vui bất diệt, cũng 
như câu kệ ngôn Päli nói rằng: “E/adaffanisambhitam 
dhamma yanamụ qnuffaran niyyanfi da lokamha 
aññadatthu Jayam Jjayafi: Pháp xa này đã có trong thần tâm 
thì người ấy sẽ chiến thắng quân địch là ái dục phiền não mà 
thắng đến cõi Niết-bàn an vui bất sanh bất diệt và sẽ thoát 
khỏi vòng sanh tử luân hồi chăng sai vậy. 

— CHUNG -— 


Sogn Xong tại Cần Chê mùa thu năm Binh Thân 1956 — 
Phật lịch 2500. 


ĐĐ Bửu Chơn 55 


Dasa Dhamma Suttapätho - Quán Tưởng Về Thập 


Pháp 


Bậc xuất gia phải thường thường quán tưởng về mười 
pháp như vây: 


1. 


ĐÃ 


Vevanna yamhi aJjhũpagato: hình dáng ta đây khác 
hơn kẻ thế. 

Parappatibaddhã me jïvikã: sự nuôi mạng sống ta đây 
đều do nhờ kẻ khác. 


.. Añño me äkappo karanTyo: sự hành vi do thân khâu 


của ta phải hơn kẻ thế. 

Kacci nu kho me attã sĩlato na upavadati: ta đây có thê 
khinh bỉ ta vì giới hạnh không trong sạch chăng? 
KaccI nu kho mam anuvicca viññũ sabrahmacärT silato 
na upavadanti: các bực triết hạnh có trí tuệ đã xem xét 
đến ta, có thể khi dễ ta vì giới hạnh không trong sạch 
chăng? 

SabbehI me piyehi manäpehi naãnabhãvo vinabhävo: 
thế nào ta cũng phải chia lìa người và vật mà ta có lòng 
thương yêu, ưa mến. 

Kammassakomhi kammadäyato kammayonI 
kammabandhu kammappatisarano, yam kammam 
karissami kalyänam vã pãpakam vã tassa dãyädo 
bhavissam: ta có cái nghiệp là của ta, nơi cho quả ta, 
nơi sanh ra ta, là thân quyến ta, nơi ta nương nhờ, ta 
tạo nghiệp nào lành hoặc đữ thì ta phải hưởng lấy quả 
ấy chăng sai. 

Kathumbhi tassa me rattindiväa vitIipatantI: ngày và 
đêm đưa qua thấm thoát ta đã làm được việc gì (nhất 
là hành đạo) chưa? 


PHÁP XA (DAMMMA YÄNA) 56 


9. Kacci nu khoham suññãgãre abhiramämi: ta đây có 
thích ở nơi thanh vắng chưa. 

1I0.Athi no kho me u(farimanussa dhammo? 
Alamariyaññanadassana viseso adhigato? Soham 
pacchimekale sabrahmacanhi puttho na mañnku 
bhavissãmi? : ta đây đã đắc được pháp của bậc cao 
nhân chưa? Ta đây đã đắc được thánh pháp do trí tuệ 
cao thượng chưa? Nếu các bậc triết hạnh hỏi ta trong 
lúc gần lâm chung, ta sẽ không hồ thẹn chăng? 


— Dứt tác phẩm Pháp xa — 


